TÚ NIỆM XỨ 
(Cattaro satipatthana) 


TU CHÁNH CAN 
(Cattaro sammappadhana) 


TÚ THAN TUC 
(Cattàro iddhipàdà) 


NGŨ CĂN 
(Pancindriyàni) 


NGŨ LỰC 
(Pancabalàni) 


THÁT GIÁC CHI 
(Sattabojjhanga) 


BAT CHANH DAO 
(Atthamaggangani) 


Tóng cóng: 


TÚ DIỆU pÉ 


37 


со -чФ 2 ON — Фф 2 O N — QON — NAUN BUN BUND BUN 


. Niệm Thân 

. Niệm Thọ 

. Niệm Tâm 

. Niệm Pháp 

. Tinh Tán lánh xa ác pháp đã phát sanh 

. Tinh Tán ngăn ngừa ác pháp chưa sanh 
. Tinh Tán phát trin thiện pháp chưa sanh 
. Tinh Tắn tăng trưởng thiện pháp đã sanh 


Dục Như ý Túc 


. Tán Như ý Túc 
. Tư Duy Như ý Túc 


Trạch Quán Như ý Túc 
Tín Căn 
Tán Căn 


. Niệm Căn 
. Định Căn 


Tuệ Căn 


Tín Lực 
Tân Lực 


. Niệm Lực 
. Định Lực 


Tuệ Lực 


. Niệm Giác Chi 

. Trạch Pháp Giác Chi 
. Tinh Tán Giác Chi 

. Phi Giác Chi 

. Khinh An Giác Chi 

. Định Giác Chi 

. Xả Giác Chi 

. Chánh Kiến 


Chánh Tư Duy 
Chánh Ngữ 


. Chánh Nghiệp 

. Chánh Mạng 

. Chánh Tinh Tán 
. Chánh Niệm 

. Chánh Định 


BÁT CHÁNH ĐẠO 


37 PHAM TRO DAO 


$ | chánh | | như y 
cán 


Và này các Ty-kheo, thê nào là Ty-kheo tu tập Thánh dao Tám по 

cho sung mãn Thánh dao Tám ngành, bón niệm xứ duoc tu tập đi | 
mãn... bón chánh cần... bón như y túc... năm căn... năm luc... БАУ АСС 
được tu tập đi đên viên min.” Tương Ung Bộ Kinh 


http://www.budsas.org/uni/u-kinh-tuongungbo/tu5-45b.htm 
155.VII. Hư Không (S.v,49) 


37 PHÁP TRO BO DE (BODHIPAKKHIYADHAMMA) 


Boan khổ 
Tứ Thánh EX (Ariyasacca) 
Bát Thánh Рао (Maggasacca) 
Thất Giác Chi (Bojjhaga) 
Ngữ Lực (Bala) 
Tứ Thần Тс (Iddhipada) 


Tứ Chánh Cần (Sammapadhà na) 


NHÍ 


Tứ Niệm Xứ (Sätipatthä na) 


a ` E ws Phá 


р р 
Ка yanu passana Vedananupas- | Cittanupassana  Dhammanu pas- 
14 đổi шопа sana 16 đổi шопо sana 
9 đối tượng 5 đôi tượng 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | а 


bothiphap.blogspot.com 


BÁT CHÁNH BAO TỨ DIỆU BÉ 


37 РНАМ TRỢ ĐẠO 


Niệm xứ có 44 đối tượng, mỗi loại đều có thể dẫn đến A-la-hán đạo. Chẳng han, 
Ngài Ananda trở thành bậc A-la-hán trong pháp niệm thân (kãyanupassana) ở 
oai nghỉ phụ. (Kinh nói rằng, lúc Ngài đang nằm xuống thì sự giác ngộ xảy ra). 
Hành Tứ Niệm Xứ cũng giống như hành Bát Thánh Đạo, hoặc ngược lại, hành Bát 
Thánh Đạo cũng là hành Tứ Niệm Xứ — bởi vì cả hai đều là Trung Đạo. Đức Phật 
nói tất cả 37 Pháp Trợ Bồ Đề này đều là Trung Đạo. Tứ Niệm Xứ là căn bản hay 
nën tảng của cấu trúc Bodhipakkhiyadhamma, dẫn đến trí tuệ minh sát và giải 
thoát khổ. 

1.1 Những điều kiện cần thiết của pháp hành Tứ Niệm Xứ: 

1. a) Phải lấy thân, thọ, tâm hay pháp làm đối tượng. 

2. b) Đối tượng phải được quán sát trong sát-na hiện tại, với chủ thể quán sát 
là ba Danh (hay còn gọi làYogavacara) là tinh tán (apati), chánh niệm 
(sati), tỉnh giác (sarmpajañña). Day là Tứ Niệm Xứ thật sự, hay là Giới, 
Định, Tuệ và là Bát Thánh Đạo. 

3. c) Hai điều kiện này làm nhiệm vụ hủy diệt tham (abhijjha) và sân 
(domanassa) trong Năm uẩn, đem lại lợi ích tối thượng là diệt si, chứng 
ngộ Tứ Thánh Đế, đoạn tận khổ. 


Ngoài các điều kiện kể trên, còn hai yếu tó quan trong khác hỗ trợ cho pháp 
hành là Tác ý chân chánh (Yonisomanasikara - liên quan đến sự hiểu biết lý 
do khi làm một điều gì và ngăn ngừa phiền não), và Quán sát pháp hành 
(Sikkhati — xem xét pháp hành dang đi đúng hướng hay sai). Tác ý chân chánh 
và quán sát pháp hành sẽ làm phát sanh tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, và cuối 
cùng dẫn đến Niết Bàn, đoạn tận mọi khổ đau. 

1.2 Các đối tượng của pháp hành Tứ Niệm Xứ: 

Hành Tứ Niệm Xứ chỉ nên thấy một pháp duy nhất trong mỗi đối tượng thiền mà 
thôi. Khi hành giả thấy thân, thì niệm xứ ấy chỉ là thân, chứ không phải tâm biết 
nó. Không nên quán danh và sắc cùng một lần. Chẳng hạn, đừng lẫn lộn thân 
và thọ; thân và tâm; hay thân và pháp. Chỉ thấy “thân trong thân”, “thọ trong 
thọ”, v.v... Nếu hành giả lẫn lộn các đối tượng khác (niệm xứ) thì cũng giống như 
đang đọc trang này của một cuốn sách lại bắt qua đọc một trang khác — chúng ta 
sẽ không thể hiểu nội dung của cuốn sách đó. Đối với pháp hành cũng vậy, hành 
giả phải thực hành đúng theo tinh thần của Kinh Đại Niệm Xứ 
(Mahasatipatthana-sutta). Ngoài cách ấy ra, thật khó thấy thực tánh pháp 
— tức thấy trạng thái vô ngã trong danh và sắc — bằng bắt kỳ cách nào 
khác. 

1. a) Thân (kãya). Ở đây, hành giả chỉ quán “thân trong thân”. Có 14 loại thân 
tùy quán (kayanupassana), nhưng trong pháp hành này chỉ sử dụng hai là 
các oai nghi chính và phụ của thân. Hành giả sơ cơ chỉ nên sử dụng các oai 
nghi chính và phụ của thân là đủ, bởi vì thân dễ thấy hơn danh. Khi thân 
(sắc) được thấy một cách rõ ràng không xen lẫn với phiền não, và trí tuệ 
minh sát khởi lên, lúc ấy, hành giả sẽ thấy được danh. Giống như lau một 
tám gương cho thật bóng, lúc ấy, bạn có thể thấy mọi thứ một cách rõ ràng. 


Hơn nữa, hiện nay, pháp hành quán niệm thân là thích hợp cho căn tánh của mọi 
người, nhất là những người có nhiều tham ái đối với ngũ dục mà sự hiểu biết lại 
kém cỏi. Quán thân là bất tịnh, đáng nhờm gớm, sẽ giúp hành giả thay đổi tà kiến 
cho rằng thân là khả ái... Thực sự trong 14 loại đối tượng thuộc thân quán, chỉ có 
ba loại để hành minh sát là các oai nghi chính, các oai nghi phụ và các yếu tố của 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | DEM 


thàn (tú dai). Và quán các oai nghi chính và phu thi dë tháy khó hon các loai khác. 


1. b) Tho (vedana). Có 9 loại thọ tùy quán (vedananupassana). Đừng bao 
giờ quán tho trong sắc, chỉ quán thọ trong thọ. Chẳng hạn, khi sắc có sự đau 
nhức, đừng quán danh biết sự đau nhức ấy, làm vậy chỉ dẫn đến những rắc 
rối. Thọ như một đối tượng của Tứ Niệm Xứ có thể rất khó quán bởi vì có 
đến 9 loại thọ — kể cả thọ xả, được xem là rất khó thấy. Người có nhiều tham 
ái mà sự hiểu biết cũng nhiều thì thích hợp với pháp hành này, nó sẽ giúp 
hành giả thay đổi tà kiến cho rằng danh và sắc là lạc. 

2. c) Tám (citta). Có 16 tâm tùy quán (ciffanupassana) như tâm có tham, 
tâm không tham, tâm có sân, tâm không sân, tâm có si, tâm không 
Sỉ,... Người có tà kiên cho rang Danh-Sáclà thường, lại ít sự hiệu biệt 
thì nên hành pháp này. 

3. d) Pháp (dhamma). Có 5 pháp tùy quán (dhammanupassana) là Năm 
Trién Cái, Năm Uẩn, Mười Hai Xứ (6 căn và 6 trần), Thất Giác Chi, Tứ Thánh 
Đế. Người có tà kiến cho rằng Danh-Sắc là Ta và có nhiều sự hiểu biết thì 
thích hợp với pháp hành này. 

1.3 Những điều kiện thích hợp để hành Tứ Niệm Xứ: 

1. a) Tru xứ thích hợp (sappaya) cho việc thực hành là một nơi yên tĩnh, 
không thuộc về sở hữu của ai, nhờ vậy không dấy khởi phiền não do sự luyến 
ái. 

2. b) Pháp (dhamma) thích hop là pháp hành hợp với căn tanh của hành giả 
như đã nêu ở phần trên. 

3. c) Bậc thây thích hợp là bậc thây mà lời dạy cần phải trực tiếp hướng đến sự 
đoạn tận khổ, bắt đầu với phần lý thuyết về Tứ Niệm Xứ, nhờ vậy hành giả sẽ 
tự biết có đúng là mình đang hành vipassana hay không. Việc thực hành 
đúng sẽ dẫn đến việc thấy thực tánh pháp (sabhava) – tức đến Tuệ thứ nhất 
(Nãma-ripa-paricchedañãna- Danh-Sắc phân tích trí). Bậc thầy cần phải 
biết đặt những câu hỏi để tẩy trừ hoài nghi mà hành giả có thể có. 

4. d) Thức ăn thích hợp là thức ăn không quá nhiều chất béo. Đối với những 
hành giả cá biệt cũng cần chuẩn bị những mức độ ăn kiêng cần thiết. 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | LENS 


Đức Phật day rằng, có nơi hành thiền thích hợp, thức ăn đầy đủ, nhung hành giả 
không tiến triển trong pháp hành (tức không thấy pháp) thì nên rời xa nơi ấy. Nếu 
trú xứ không được thích hợp và thức ăn không đầy đủ, nhưng hành giả tiến triển 
trong pháp hành thì nên ở lại nơi ấy. Dù có khó khăn bao nhiêu thì cũng nên ở 
những nơi thực sự làm cho việc hành thiền phát triển. 

1. e) Thời tiết thích hợp là thời tiết không quá nóng hay quá lạnh. 
1.4 Kết quả của sự thực hành Tứ Niệm Xứ 
Theo Đức Phật, sự thực hành đúng Tứ Niệm Xứ sẽ đem lại các kết quả như hành 
giả không còn ảo tưởng về Danh-Sắc, dẫn đến xả ly và diệt trừ phiền não hay mọi 
tham ái, đạt đến chánh trí hay đạo quả, chứng ngộ Tứ Thánh Đế và đưa đến Niết 
Bàn. Khi Bà-la-môn Potthapada hỏi đức Thế Tôn, tại sao Ngài từ chối không trả 
lời thé gian này thường hay không thường, ... thay vào đó lại nói vé Tứ Thánh Đế, 
Ngài nói: 
“Này Potthapada, Như Lai cho rằng, bởi vì nó đem lại lợi ích, liên quan đến 
pháp, là căn bản của đời phạm hạnh, dẫn đến yếm ly, ly tham, dẫn đến tịch 
diệt, đến thắng trí, đến giác ngộ, đến Niết Bàn. Vì vậy, Ta nói đến Tứ Thánh 
Đế.” (Digha Nikaya, Silakhandhavagga) 

2. Tứ Chánh Cần (Sammapadhana) 


Tứ Chánh Cần là bốn yếu tố được phối hợp với nhau để phát triển Giới — Định — 
Tuệ trong Bát Thánh Đạo. Chúng được phối hợp trong khi quán một đối tượng 
nào đó (danh hay sắc) trong Tứ Niệm Xứ, để ngăn ngừa các bất thiện tâm và 
phát triển các thiện tâm. Tứ Chánh Cần chính là nhiệt tâm trừ bỏ phiền não đang 
tón tại và không để cho nó phát triển thêm nữa. Bốn yếu tố đó là: 


Tinh tấn loại trừ các bất thiện tâm. 
Tỉnh tấn ngăn ngừa các bất thiện tâm. 
Tỉnh tấn phát triển các thiện tâm 
Tinh tấn duy trì các thiện tâm ấy. 


Hai pháp đầu muốn nói đến các phiền não trong tâm gọi là các triền cái 
(nivarana). Hai pháp sau muốn nói đến việc đạt đến các tuệ giác và duy trì các 
tuệ giác ấy. Cả bốn pháp này đều tùy thuộc vào sự duy trì sát-na hiện tại. 


Thực ra đối với pháp hành Tứ Niệm Xứ chi cần yếu tố thứ ba — tức tinh tấn phát 
triển các thiện tâm là đủ. Nếu có yếu tố này, hai yếu tố đầu sẽ tự dộng diệt, lúc đó 
dùng yếu tố thứ tư để duy trì sát-na hiện tại. 


3. Tứ Như Y Tuc (Iddhipada) 
Dục (chanda) — ước muốn hay nguyện vọng để đoạn tận khổ. 
Cần (viriya) — nhiệt tâm đoạn khổ. 
Tâm (citta) — tâm có định để đoạn khổ. 
Thám (vimamsä) — trí tuệ đoạn khổ. 

4. Ngũ căn (Indriya) 
Tín căn (saddhindriya). Ở trạng thái này tâm trở nên mạnh mẽ, không có sự 
buôn chán. Hành giả tin pháp hành Tứ Niệm Xứ là con đường chân chánh đưa 
đến đoạn tận khổ. 
Tấn căn (viriyindriya): tinh tân trong pháp hành, loại trừ sự dễ duôi. 
Niệm căn (satindriya): chánh niệm vững chắc, không quên đối tượng. 
Định căn (samadhindriya): ón định đối tượng trong sát-na hiện tại. 
Tuệ cán (oaññindriya): diệt si mê, kiém soát tâm, nhờ vậy mà biết toàn bộ 
oai nghi hiện tai. 

5. Ngũ lực (Bala) 


Ngũ lực có cùng phận sự như ngũ căn nhưng mạnh hơn. 


Tín lực (saddhabala): phát triển đức tin trong pháp hành, tin chắc rằng pháp 
hành mình đang theo là đúng. 
Tán lực (viriyabala): tâm với tấn lực sẽ mạnh hơn và có thể chiến thắng phiền 


AM 


, biết chắc rằng đó không phải là “ta thấy”, ...). Tấn lực 


ae d 


nao (nhu vói “danh thay 
có thể ngăn ngừa phóng tâm và ngăn các triền cái. 
Niệm lực (satibala): tâm duy trì ở sát-na hiện tại. 


Định lực (samadhibala): tâm thây sắc ngồi rát rõ. 
Tuệ lực (pafifiabala): trí tuệ trở nên bén nhạy, có thể chuyển đổi được tà kiến 
nghĩ rằng “ta đang ngồi” thành “sắc ngồi”. Tuệ lực có thể tẩy trừ phiền não, bởi vì 
lúc này tuệ mạnh hơn phiền não. 
Thong thường khi mới thực hành, vô minh và tham ái (tanha) rất manh. Song 
đến giai đoạn phát triển ngũ lực, vô minh và tham ái đã giảm đi. Sau Tuệ đầu tiên 
(Namarüpaparicchedañana, Danh-Sắc Phân Tích Trí), định và tuệ mới trở nên 
quân bình. Trước đó, định luôn luôn mạnh hơn tuệ. 

6. Thất Giác Chi (Bojjhanga) 


Thất giác chỉ là trí tuệ kiên định đưa tới sự khởi đầu của Bát Thánh Đạo, dẫn đến 
Sự giác ngộ. 


Niệm giác chi (Sati sambojjhanga). Niệm trong thất giác chi trở nên rất mạnh, 
hành giả chắc chắn rằng mình sẽ đạt đến Tứ Thánh Đế, trở thành bậc Thánh nhân 
(Ariyapuggala). Muốn niệm được tron vẹn, hành giả phải: 

e Có chánh niêm- tỉnh giác trong Tứ Niệm Xứ; 

e Không tiếp xúc với người không hành thiền; 

e Luôn luôn sống trong sát-na hiện tại, tức là lúc nào cũng theo dõi các oai 
nghi và Danh-Sắc. 

Trạch pháp giác chi (Dhammavicaya sambojjhanga): Tham xét hay suy xét 
các pháp. Đây là trí tuệ nhận ra các pháp Danh-Sắc là vô thường, khổ và vô ngã. 
Trí tuệ này cần phải được hoàn thiện. Chẳng hạn: 

e Pháp hành phải giữ quân bình. Nếu đức tin quá mạnh, tham ái có thể xen 
vào. Nếu tuệ quá mạnh, hoài nghi cũng sẽ lớn theo; Tinh tấn và định cũng 
phải được quân bình. Nếu quá nhiều tinh tấn, trao cử (uddhacca) sẽ tăng 
trưởng. Nếu có quá nhiều định, nghị lực và tinh tấn sẽ giảm. Hành giả có thể 
trở nên tự mãn, bị mắc kẹt ở Tuệ thứ mười hai, cứ phải bắt đầu lại mãi. 

e Chỉ nên tiếp xúc với những người đã thấy thực tanh pháp (sabhava). 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | lim 7] 


Tinh tán giác chi (Viriya sambojjhanga): Tinh tấn trở nên manh hơn. Mười 
một pháp cần phải được kiện toàn. Chẳng hạn: 
e _ Phải tỉnh tấn nhiều hon để duy tri pháp hành, bởi vì ở cấp độ này, hành giả 
có suy nghĩ rằng, thật không lợi ích gì nếu phải tái sanh nơi bốn đường ác 
đạo. 


Hành giả cũng cần tinh tán hơn nữa bởi vì giờ đây hành giả chắc răng Tứ Niệm 
Xứ là con đường duy nhất dé đoạn khó. 


Hy giác chi (Pīti sambojjhanga). Hy này nảy sanh từ tué minh sát và nó không 
phải là loại hạnh phúc thế gian được tạo ra bởi phiền não. Mười một pháp cần 
phải được kiện toàn. Chẳng hạn, hành giả niệm tưởng đến những ân đức của 
Phật, Pháp, Tăng, Giới và Niết Bàn. 
An tinh giác chi (Passaddhi sambojjhanga). Trí tuệ này có ba đặc tính của 
danh và sắc (vô thường, khổ, vô ngã) như đối tượng của nó. Bảy pháp cần phải 
được kiện toàn. Chẳng hạn: 

e Hành giả phải luôn luôn có chánh niệm — tỉnh giác, nghĩa là duy tri trong 

sát-na hiện tại. 


Chỉ nên tiếp xúc với những người tâm đã an tịnh và hiểu được thực tánh pháp. 


Thọ dụng thức ăn chỉ dé duy trì sức khỏe của thân, để hành minh sát và đoạn 
tận khó. 


Dinh giác chi (Samadhi sambojjhanga). Bảy pháp cần phải được kiện toàn. 
Một số trong những pháp ấy là: 
e Tín và tué phải được quân bình. 


Tan, tuệ va hy cần phải rất mạnh dé đưa hành giả đến Bát Thánh Đạo. 


Chánh niệm - tỉnh giác phải được duy trì trong từng sát-na và ở mọi oai nghi. 


Xà giác chi (Upekkhà sambojjhanga). Năm pháp phải được kiện toàn. Chẳng 
hạn: 


e Hanh giả phải nhận ra rằng Danh-Sắc là thực tánh pháp — “không phải đàn 
ông, không phải đàn bà”, và Danh-Sắc ấy là kết quả của nghiệp (kamma) — 
không thể khác hơn. 


Chánh niệm - tỉnh giác trong từng sát-na và trong moi oai nghi. 

GHI NHỚ: 

e Mõi giác chi phải có Tam Tướng (vô thường, khổ, vô ngã) như đối tượng của 
nó. 


Mỗi giác chi phải xuất phát tir Tứ Niệm Xứ, sau đó nó sẽ phát triển mạnh hơn 
và trở thành Tuệ. Khi tinh tán, chánh niệm, tinh giác (yogavacara) hành Tứ Niệm 
Xứ này đạt đến mức các giác chi trở nên hoàn hảo, lỗi vào Thánh đạo 
(Ariyamagga) sẽ tự động mở, dẫn đến sự giác ngộ. 

7. Bát Thánh Đạo 
Đây là tám yếu tố cuối cùng của 37 Pháp trợ giác ngộ 
(Bodhipakkhiyadhamma). Bát Thánh Đạo vừa là pháp thé gian (lokiya), 
vừa là pháp siêu thé (lokuttara). Khi các chi phần giác ngộ (thất giác chi) được 
thuc hành vién màn, nó tu dóng chuyén sang Lokuttara (Thánh dao 
- Ariyamagga). Ó diém này, Niét Bàn tró thành dói tuong. 
Điều quan trọng cần phải hiểu ở đây là Bát Thánh Dao được chứng, không chỉ như 


một sự kiện tiếp nối. Chẳng hạn, sau khi Thất giác chi được viên mãn, tám Thánh 
đạo sẽ viên mãn, dẫn đến chứng ngộ Tứ Thánh Đế và đạt đến Niết Bàn. Chính 
pháp hành Tứ Niệm Xứ chứng ngộ Tứ Thánh Đế này. D6 là lý do tại sao Tứ Niệm 
Xứ đi đầu trong 37 Pháp trợ giác ngộ. Tứ Niệm Xứ là nhân và khi Bát Thánh Đạo 
được thực hành viên mãn, nó vẫn là hiệp thế, nó chỉ trở thành siêu thế khi Tứ 
Thánh Đế được chứng ngộ. Trong Tương Ưng Kinh (Samyutta Nikaya), Đức 
Phật dạy: 

“Giáo pháp của ta về Tứ Thánh Đế thực là sáu xa và khó chứng ngộ. Giáo lý ấy 
Vượt thế gian (siêu thế) và rỗng không tự ngã (suññatä). Trong tương lai, các vị tỳ 
kheo sẽ không còn nghe được giáo pháp này, bởi nó rất khó hiểu đối với họ. Bao 
lâu vàng thực — chân lý — còn hiện hữu, vàng giỏ sẽ biến mất. Nhưng khi vàng 
thật không còn, vàng giá sẽ xuất hiện. Đây là lý do tại sao Đạo Phật suy đồi. ” 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | je] 


—ooOoo- 


[1] có 8 bậc Thiền: 4 thuộc Sắc Giới (Вара) và 4 thuộc Vô Sắc Giới (Агара) 
[2] Citta được hiểu: 1. Tâm; 2. Tâm sở; 3. Các loại tâm (khi tâm và tâm sở cùng 
sanh — citta-cetasika) 

[3] Sắc giới là một cảnh giới vẫn còn sắc thân nhưng vi tế hơn nhân loại. Vô sắc 
giới là cảnh giới chỉ có danh. Cả hai kiết sử (6,7) này muốn nói đến sự luyến ái 

đối với các cảnh giới chư thiên. 


Bon dé mục quán niệm 
(Tứ niệm хи) 
Thích Phước Lượng 
_ò_ A-Dẫn nhập _ 
Sau khi thành đạo, Đức Thê Tôn đã vận dụngphương tiện đề dân 
dắt chúng sanh đến vớicon đường giác ngộ theo từng cắp độ tùy thuận. 
Bón đề mục quán niệm là một trong những phương pháp tu tập được Thế 
Tónthuyétgiáng đầu tiên. 
Giáo lý Đức Phật thuyếtgiảng tuy bao la từ nhân sinh đến vũ trụ, nhưng 
tựu trung vẫn xoay quanh vân đê con người. Lẫy con người пат đối 
tượng quán chiếu đề tháy được vũ trụ vạn hữu, pháp môn Bén dé 
mục quán niémgiüp chúng ta nhận diện được sự thật của tự thân, tha 
nhân và xã hội. Đó cũng chính là ý nghĩa cao cả mà Đức Phật nhắm đến 
khi muôn giác ngộchúng sanh. 
B- Nội dung 
l- Định nghĩa 
Giáo lý Phật giáo kháng định rằng: Muốn thầu triệt một sự vật hiện 
tượngnào, nhât thiết phải dùng phương pháp quán niệm. Không có quán 
niệm thì không thé đánh giá được sự vật chân thật, khách quan được. 
Quán là dùng trí tuệ dé tư duy, soi roi và phân tích đôi tượng, dë thâu 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | з] 


triệt được bản chắtsự vật. Niệm được hiéu một cách don giản là nhớ nghĩ 
đến đối tượng để thực hiện một quá trình quán sát, tư duy. Ở giai đoạn sơ 
khởi thì niệm là tiên dë cho quán. Nếu không có niệm thì quán không thê 
xảy ra. Niệm còn có nghĩa là ky ức lưu giữ đối tượng sau khi quán. Nếu đồi 
tượng cho ta một kết quả tích cực, lợi ích cho việc tu tập dẫn đến giác поб, 
thì ta dùng niệm dé nhớ nghi mà hành trì. Trong giáo lý Tứ diệu dé, Bón dé 
mục quán niệmđược Thé Tôn tuyên giảng ở phán Đạo dé. Trước hét, đây 
là một pháp môntu tập quân bình vê chỉ và quán. Góm có: 

1. Quán niệm vé thán 

2. Quán niém vé tho 

3. Quán niém vé tám 

4. Quán niém vé pháp. 

Theo dõi vé sự có mặt của thân, các cám tho, tám thức và các pháp, dá y 
goi là thiên chi. Di sáu vào quán tánh sanh diệt dé tháy được bán chát của 
chüng, dáy goi là thién quán. 

ll- Nói dung Bón dé muc quán niệm 

1. Quán niém vé thán: 

Quán niệm vé thân có nghĩa là thực hành thiền định vé thân. Thực 
hànhphép quán niệm này dé ý thức được vé sự bình yên, thanh thản trong 
cuộc sóng hiện tại, dé thực hành nếp sóng oai nghi và dé һау được mặt 
trái của thân này. 

a/ Quán thân thông qua hơi thở 

Đây là hình thức quán số tức (dém hơi thở). Tuy nhiên, quán thân thông 
qua hơi thở không chỉ có đếm hơi thở mà còn phải theo dõi hơi thở vào, hơi 
thở ra dài ngắn nhuthé nào và biết rõ như vậy. Nói cách khác, lúc ấy ta 
đang ý thức và nhận biết chính mình. Hơi thở đối với sự sóng con người là 
tói quan trong. Con người CÓ thé nhin án, nhin uóng trong một thời gian dài, 
nh 08 mang songs së ket thúc néu thiệu thở о, уа! ¡phút đông. hỏ. 


sống Sc bao lâu? ? Vi thứ nhất nô lời 'trong. vài ngà y. Vị thứ hai We 

lời trong một bữa án. Phátbáo hai vi áy chua hiéu đạo. Vi thứ ba trả 

lời mạng sống trong chừng hơi thở. Phật khen vị áy là người ¡hiểu 

đạo. Chúng ta thở suốt ngày suốt đêm, nhưng ít khi chúng ta nắm bắt 
được hơi thở của mình. Chúng ta quá bận bịu lo cho cái ăn cái mặc mà 
quên đi tính diệu dụng của hơi thở. Chúng ta chưa quan tâm hơi thở cho 
buông phói và trái tim của chúng ta. Khi lo lắng, cáu gián làm chotim dáp 
nhanh, phói khó háp thu khóng khí, thi chính lác này viéc nám bát hoi 

thở là hết sức quan trong, giúp ta lẫy lai trang thái bình tinh của tâm và điều 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | 4 


hòa của thân. Khi hơi thở và thân thê được điêu hòa thì trạng thái an 

tinh của thân sẽ sanh khởi. | 

Thật ra, việc hít vào thở ra sâu cạn chưa phải là điều quan trọng. Điêu 
quan trọng hơn cả là ta có ý thức được trong khi thở. Phátday khi hit 

vào thở ra ta phải ý thức theo dõi hơi thở ây. Hơi thở ra dài, ngắn thì phải 
biết là dài, ngắn thật sáng suốt và tỉnh táo. Ngày nay trong cuộc sông văn 
minhhién đại, con người ¡hoạt động như con thoi trong khung cửi. Con 
người có thé thực tập phép quán niệm hơi thở dé đem lại sức khỏe cũng 
như năng suắtcông việc. Ở mức độ cao hơn, nó giúp hoàn thiện và phát 
trié n trí lực. 

b/ Quán thân thông qua các cử chỉ hoạt động 

Đây là hình thức quán thân thông qua đi, đứng, ngồi, nằm, các hoạt 

động khác của thân, nhằm kiểm soát hoạt độngcủa thân bằng chánh niệm. 
Có nghĩa là dùng chánh kiễn dé duy tri và phát huy chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng. 

Thật ra, ý nghĩa của việc quán niệm là nhằm tập trung tư tưởng dé sanh 
khởi ý thức. Đức Phátkhuyén cáo người Phát tử phái y thức trong teng 
hành động dù nhỏ nhặt nhát. Cũng như ý thức vë hơi thở, khi di ta biết 
mình đang đi, khi đứng biết mình đang đứng... Biết như vậy dé cảm nhận 
hành động được trọn vẹn trong giây phút. hiện tại. Sống nhu và yi là sóng 
trong chánh niệm, sóng trong tỉnh thức và trong an lạc. Y thức vë bước di 
của minh dé thấy rằng ta dang di giữa đắt trời mây nước, với cỏ cây hoa lá 
chim muông... Mỗi bước đi của ta đang hòa với cảnh vật, không 

gian và thời gian, hòa với cả vũ trụ bao la, và vũ trụ bao la đang có mặt 
trong mỗi bước đi của mình. Ý thức rằng lời nóita đang nói có mặt 

của tham lam, sân hận hay không. Bởi vì ngôn từmà ta nói ra đêu hàm 
chứa những tâm tư, suy nghĩ của mình. Trong cuộc sống, đôi lúc chúng 
ta không có đủ bản lĩnh аё y thúc và kiểm nghiệm về mình. Cuối cùng ta 
chỉ có ý thức về sự nông nồi, và cuộc sông bị đánh mất trong giây 

phút hiện tại. | 

Thường thì trong Cuộc sống, chúng ta bị chi phối bởi quá khứ và tương lai. 
Do vậy, ta không th ưởng thức được hạnh phúc hiện tại. Hãy nhìn một 
người dang ngôi trong giảng đường nghe pháp, nhưng tâm người áy đang 
nghĩ đến số tiên cho vay chưa lẫy lại được và đang tìm cách lấy laitrong 
một ngày gân đây. Thử hỏi người áy có cảm nhận trọn vẹn nguồn pháp 
lạc hay đang vun đắp cho một mối lo toan sâu não? Do vậy, ý nghĩa thật 
sự của việc tỉnh thức đối với hoạt động của thân là sống với hành 

động hiện tại. Khi ta ý thức, tỉnh táo trước một hành động thì có hai khả 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | IN 


năng xảy ra: hoặc ta đang đắm mình trong hành động, sóng với hành động 
mà không nghĩgì khác ngoài chánh niệm, giác tỉnh, không théy mình trong 
hành động thì ngay đó đã là một kết quả tốt dep tồi. Hoặc là ta tu ý 

thức đến cái «tói« trong hành động, tức tw duy hữu ngã gắn liền với hành 
động. Như vậy, ý thức vë hành động của thân đề nhiệt tâm tinh cân thì đó 
là ý nghĩa đích thực của chánh niệm tỉnh giác. Còn khi ý thứcta đang hành 
động gắn liền với cái «tói« thi đó là bước dáuquay về với sự tự chủ trong 
dòng vận hành của tự thân. 

Như vậ y, quán thán thóng qua các hành dóng nhàm giúp ta kiém soát hoat 
động của thân bằng chánh niệm, dé thực tậpoal nghi chánh hạnh, đưa 

ta trở vê sống với hiện tại; xa lialói sóng tìm cầu hạnh phúc bằng tưởng 
tượng, bằng mong câu và bằng hôi tưởng. 


c/ Quán thân bắt tịnh thông qua các bộ phận sai biệt cáu thành 

Bình thường ta ít khi dé у. đến thân thé của mình một cách chi tiết. Ta chỉ 
quan tâm nó về những nhu câu như ăn uống, ngủ nghỉ... làm thế nào cho 
có sức khỏe, cho thân hình cân đối đẹp đẽ. Ta tự hào và trân quí thân ta, vì 
о соп mắt mọi о có duoc 0 thân thé nhàn E а зас.. ТЕ 
Шел khi fac CÓ ó một khuyế tật г nào đó trên thân mũi Tiot. ‘ta cam 
thá y khó tâm khi đói diện với mọi người. 

Thế nhưng dù đẹp hay xấu, thân này vẫn là bắt tịnh, là duyên sinh, vô 
thường, vô ngã. Trong quan điểm truyén thong ‹ của Phật giáo, thân con 
người là do tứ đại hợp thành, tức bốn yếu tó: đắt, nước, gió, lửa, hay còn 
gọi là bón giới: địa giới là chắtrắn (xương, thịt), thủy giới là chất lỏng (máu, 
mủ...), hỏa giới là sức nóng (nhiệt độ), phong giới là sức động (hơi thở). 
Trong kinh Niệm xứ (Trung Bộ 1), Đức Phật đã dạy phương pháp quán 

sát thân tứ đại như sau: quán từ lòng bàn chânlên đến đỉnh tóc được bọc 
bởi lớp da và chứa аа y những thứ sai i biệt bát tịnh. Không những thé, than 
na ау bát finhngay khicon nam trong bụng mẹ, hắp thụ huyết khí mà sống. 
Sự bắt tinh và tính giả hợp của thân này càng được biéu lộ rõ hơn, mạnh 
mẽ hơn khi ta quán một thi thé quăng ngoài nghĩa địa. Bước thứ nhất là 
quán thi thé trương phông lên, thối rữa ra. Bước thứ hai quán thi thé ау ы 
các loài chim và côn rùng ăn thit. Bước thứ ba quán thi thé ау chỉ còn lại 
bộ xương kết dính với nhau nhờ vào các sợi gân. Bước thứ tư là quán thi 
thé á y chỉ còn lại các đốt xương trắng rời rạc, theo thời gian tan hoại thành 
bột trắng. Trong khi quán niệm như vậy, người Phật tử biết rõ rằng: « Thân 
này tính chátlà như vâ y, bản tánh là như vậy, không vượtkhỏi tánh á y <. 
Đây là lời khẳng định chắc thật của Thế Tôn. Thân này chịu sự chi phối của 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | m 


sanh, già, bệnh, chết. Thời gian trôi qua thì mạng sống. cũng giảm dân. 
Một thân thê mà ta yêu chuộng ngày nào giờ đây chỉ còn lại đồng tro tàn 
nguội lạnh. Xấu - đẹp, giàu - nghèo, sang - hen... đều nhưthế cá. 

Tuy nhiên, quán thân là bắt tịnh, là vô thường không có nghĩa là ta bi 
quan vé nó, bó rơi hay hủy diệt nó. Đức Phậtkhông cho phép người Phật 
tử bi quan vë bắt cứ một điêu gì trong cuộc sóng. Nếu chúng ta thấy 

được mặt trái của thân mà bi quan, tức chúng ta tự hủy hoại thân mình. Đó 
là đi ngược lại lý tưởng cao đẹp của Thế Tôn. 

Bởi lẽ, mục đích của quán thân bát tinh là nhằm đưa con người vượt khỏi 
những vướng mắc, qui luy. dau khó chấp trước vào thân này. Quán như váy 
nhằm để đối trị lòng ham muốn sắc dục. 


Tóm lại, quán thân có thé được hiéu trên hai mặt: quán phân thô và quán 
phân té. Phân thô là quán các hoạt động bên ngoài của thân như di, đứng, 
ngồi, nằm... Phân té là quán thân này do tứ đại hợp thành, được kết 

cầu với nhau qua các thứ bát tịnh. 

2. Quán niệm vë thọ: 

a/ Thọ là gì? 

Thọ là nói tắt của cảm thọ. khi nhận láy một vật gì, hay cháp nhận một 
điêu gì thì gọi là thọ. Thọ góm có thân thọ và tâm thọ. Hai mặt này tương 
tác với nhau. Có thê thân thọ mà tâm không thọ, hoặc thân và tâm 

đông cảm thọ. Từ ýnày, ta có nội dung của thọ gồm có ba trạng thái: lạc 
thọ là tám lý hưng khởi sung Sướng, thích thú trước đối tượng. Kho 

tho là trang thái tâm lý khó não, buôn chán... Bắt khó bắt lạc thọ là tâm 

lý trung dung, không thiên lệch về phía lạc cũng như về 2 phía khó. Ta có thể 
hiéu rằng: lạc thọ và khó thọ là tâm lý chủ quan, bắt khó bát lạc thọ là tám 
lý khách quan. 

Cảm tho là cơ sở không thé thiếu được trong việc hình thành tâm thức 
của con người. Do vậy, quán niệm vë cảm thọ chính là khảo sát tâm lý con 
người. 

Ьу, Mi ОА của дийп niệm vé tho 

tiên và xúc. Kinh DS Ứng III, DUO Phát đãi yr r6: < «Thọ do “ш xúc chan 
thọ do nhĩxúc sanh... thọ do ý xúc sanh. Do xúc sanh khởi nên thọ sanh 
khởi, do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diét«. Sáu xúc xứ là nhữngã án 
tượngvê tình cảm liên hệ mật thiết với tát cả nhận thức của sáu giác quan: 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý khi đối diện với sáu cảnh trần tương ứng: Sic, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cơ sở của những cảm thọ khó, vui, trung 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | mi 


tính là gì? Đức Phàtday: « Nà. y Các Ty. kheo, do duyén tiép xüc vói lac 

nên lạc thọ khởi. Do duyên tiệp xúc với ¡ khó nên khó thọ khởi. Do 

duyên tiếp xúc với i bát khó bát lạc nên bắt khó bát lac tho khởi« (theo 

kinh Trung Bộ III, só 140). Và làm thé nào dé nhận dién duoc tho? Dó là 
pháicó mát cüa y thúc. Khi cán và tràn duyén nhau, néu khóng có y 

thức vé nó thi sé khóng g có cảm tưởng vé lac thọ, khó thọ, hay bắt khô bắt 
lạcthọ. Khi ta nhìn vào một bông hoa thì có hai khả năng xảy ra: hoặc có 
sự đánh giá хаи đẹp, hoặc không có một sự đánh giá nào. Nếu ý 

thức được bông hoa đẹp, có hương thơm... thì cảm giác lạc thọ sẽ sanh 
khởi. Nếu bóng hoa có những diém dị ứng với ta thì ta cảm thá y khó chịu, 
khi dó cám giác khó tho sanh khói. Con khi nhin bóng hoa ta ván cám nhán 
được sắc đẹp, hương thơm hoặc những dị ứng khó chịu, nhưng ta không 
bận tâm về nó, không thích thúcũng không buôn chán. Dó là trạng thái tâm 
lý không khó không vui sanh khởi. Đức Phật khẳng ‹ dinh: «Khi thức 

duoc trong sach, trong tráng, vi áy biết được một số sự việc nhờ thức ấy. 

Vị áy thức tri được lạc, được khó, được bắt lạc bát khó« (аа). 

Chúng ta thọ những gì và tại sao nói thọ là khổ: ? Cả ba trạng thái lạc 

thọ, khó thọ, bát khó bắt lạc thọ có thé thuộc vé vát chát, có thé 

khóng thuóc vé vát chát; thuóc vé nói tho hay thuóc vé ngoaitho. Ta tho 
nhận cái thân này là của ta, là ta. Muốn thân này tòn tại và đẹp ‹ đẽ, ta thọ 
nhận thực phẩm và y phục, những nhu câu trang bị cho cuộc sóng; và luôn 
có khuynh hướng muôn thọ nhiều hơn dé chứng tỏ «cái ta« với cuộc đời. 
Thọ càng nhiêu chúng ta càng thấy hạnh phúc, nhưng thực ra sự đau 

khó luôn có mặt cùng niềm hạnh phúc. Con người luôn lo sợ cái thân 

này chết sớm không thọ hưởng được của cải vật chắt đã tao ra. . Đông 

thời họ luôn lo sợ của cải bị đánh cắp và thật khó đau khi điêu á ay xảy ra. 
khi sa cơ lỡ vận trở nên trắng tay con người ДЕП сапд đau khổ, cuộc đời đối 
với họ bây giờ là một bờ vực thắm. Đó là nỗi khó của những lạc 

thọ thuộc vật chát. Cảm thotién tài, danh vọng địa vị, tiếng khen, lời ché, 
lòng tham, sân hận, lòng yêu thương của người... là những cảm thọ không 
thuộc vật chắt. Khi sáu căn duyên sáu ап sinh ra cảm thothi đây thuộc vé 
ngoại tho. Cảm thọ vé các trang thái thiên lạc gọi là nội thọ. Chung qui 

dù cảm thọ thuộc vật chắtha y không vật chátdéu do tâm bị ràng ` 

buộc trong ngũ dục: tài, sắc, danh, thực, thùy (tức các ham muôn vé tiền 
bạc - của cải, sắc đẹp, danh vọng - địa vị, ăn ngon, ngủ kỹ). Tuy 

nhiên, cảm thọ đưa đến khó đau hay an lạc tùy thuộc rất nhiều vào mức 
độ giác ngộ của chúng ta. Đối với người Phật tử có tu tập, có trí tuệ 

quán chiều thì luôn làm chủ được tâm mình trước những cảm thọ. Biết cảm 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | IN 


giác áy là vó th wong và së dễ bị trói buộc bởi cảm giác áy, người Phật 
t không nhận cảm thọ ау bàng duc vong. Sóng trong lac tho nhung 
khóng hé luy, sóng trong khó tho nhưng không khó đau cùng cực vi 
có quán sát và liễu tri được bản chắtcủa chúng. 


3. Quán niệm về tâm: 

a/ Tâm là gì? 

Khi bàn về tâm là bàn đến một vẫn dë phức tạp bởi vì khó mà định nghĩa 
tâm như thé nào. Ta không thé nói tám là... như nói đến một sự vật cụ thé. 
Vì lẽ, nói đến con người là nói đến hoạt động của thân và tâm. Hoạt 

động của thân thuộc phân thô, hoạt động của tâm thuộc phân tế. Tuy thế, 
ta vẫn nắm bắt và nhận diện được nó. Ta vẫn thường nghe nói đến tâm 
qua các khái niệm: tâm thiện, tâm ác, tâm ích kỷ, tâm tham, tâm sân... Tắt 
cả đều là những biéu hiện của tám trong đời sông. Trong cùng một thời 
điểm không thé có hai niệm đông tôn tại. Tâm thiện đang hoạt 

động thì vắng mặt tâm ác, tâm tham hoạt động thì vắng mát tâm bó thí(tâm 
tu)... 

b/ Nội dung của quán niệm vê tám 

Quán tâm tức là ta đang dùng tâm dé quán tâm, ngay trong bản thân của 
tâm mà không phải quán sát một đối tượng nào khác ngoài tâm. Tức là ta 
đang ý thức vê tâm mình đề thẫy được sự có mặt và hoạt động của nó. 
Như đã đề cập, con ngườinăm uén được chia làm hai phân thân và 

tâm. Thân thuộc về sắc, và tâm chính là thọ, tưởng, hành, thức. Thân và 
tâm có một sự liên hệ mật thiết với nhau. Thân là cơ sở hoạt động của tâm 
và tâm mượn thân dé biéu hiện. Tâm là vô hinh nhưng nó có những đặc 
tính của thân. Nó có thé xúc chạm được (giao cảm), nó cũng có cảm 
giacdau khó và an tịnh. Vi vậy mà con người luôn tôn tại một căn bệnh 
trầm kha khó chữa: tâm bệnh. Thân bệnh là do năm căn bắt hòa (thiếu ăn, 
thiếu uống, thiếu thuốc men...). Tâm bệnh thi có nhiêu nguyên nhân, 
nhưng nguyên nhânchính là do tham, sân, si: những vi trùng gây bệnh. 
Tham vê của cải vật chất, địa vị, tình cảm... Tham không được thì sân hận, 
khó đau sáu não mà sinh ra bệnh. Và thân bệnh có thé đưa đến tâm bệnh 
và ngược lại. Có khi thân bệnh nhưng tâm không bệnh, và có khi tâm bệnh 
đưa đến thân bệnh. | 
Tám chúng ta không có định tại một chỗ nào cả, mà nó thường xuyên biễn 
chuyền từ trạng thái này sang trang tháikhác, tùy theo điều kiện khách 
quan hay chủ quan của chủ thé và đối tượng. Trong Phật giáo, tâm thường 
được ví nhưcon vượn leo cây, chuyên từ cành này sang cành khác suốt 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | [s |] 


ngày. Niệm trước như vậy niệm sau đã khác, sanh diệtliên tục như dòng 
thác đỗ. Hôm nay yêu thương người hết mực, ngày mai lại ghétbỏ. Tâm là 
do nhân duyên sanh diệt. Do vậy, tâm không phải là một thực thé tón 

tại độc lập. Trên cơ Sở đó, tâm không có cái ngã của nó. Tâm sanh là do 
sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Bản thân của các yếu tó nay cüng do duyên 
sinh, vô thường, vô ngã. Cho nên tâm cũng vô thường - vô ngã. Đức 

Phật dạy: «Này các Ty kheo, cháp tám thức là thường còn, còn sai làm và 
té hại hơn là chap thân xác là thường còn. Vì thân xác người còn có thé tôn 
tại vài chục năm cho tới một trăm năm, còn tâm thứccủa người thì sanh 
diệt đỗi thay trong từng giây phüt« (Tap A Hàm, Т.І). Thátnguy hiém khi 
cháp ráng tâm là thường còn, là bát bién. Nếu cháp nhu vậy thi cuộc 

đời này quá là một xã hội bắt bình dáng và mãi mãi rối loạn, băng hoại. 

Vì nhân tâm con người ¡ không thé tha y dói được. Vai trò của giáo dục, đạo 
đức sẽ không có giá trị. Người tham van cứ tham, người sân van cứ sân. 
Không có quá trình tu lập đi đến ) giác ngộ giải thoát. Chúng ta biết rằng 
nghiệp là do tâm tạo, mà đã cháp tâm là thuong g thi làm sao chuyén 

đồi được nghiệp. Như vậ у, trầm luân vẫn cứ trám luân, không thé khai 
phóng trí tuệ để đi vào giác ngộ. 

4. Quán niệm về pháp: 

a/ Pháp là gi? | 
Chữ «pháp« không có nghĩa giới han ở những sự vật cu théthuóc vé thé 
giới vật chát không tri giác. Theo giáo lý đạo Phật, chữ pháp được hiễu 
với ý nghĩa rộng rãi, bao hàm cả vũ trụ và nhân sinh, vật chát và tinh 

thân, tâm lý và vật lý. Pháp được chia làm hai nhóm: sắc pháp và tâm 
pháp. Sắc pháp có hình chắt gây trở ngại và không có tri giác; như cái bàn, 
cái cây, ly nước... Tâm pháp là pháp không có hình tướng, không thê nhìn 
thấy được, nhưng có tri giác. Ó đây, con người hội đủ hai pháp ây. Dó 
chính là con ngườingũ uan: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc pháp là sắc 
trong 5uán (thân thé vật ly). Tam pháp là thọ, tưởng, hành, thức; là thé 
giới tâm thức nội tại mà tác dụng của nó là suy lường, tư Iw... dé biéu hiện 
các trang thái tâm lý buôn, vui... Ví dụ sự dao động của tâm khi hoạt 

động của năm Trién cái và năm Thiên chi (1), hay hoạt động của Thất giác 
chỉ (2). 

b/ Nội dung của quán niệm vë pháp 

Con người ilà đối tượng dé thực hành quán. niệm pháp. Vì nó hợp đủ sắc 
pháp và tâm pháp. Người Phật tử quán chiéuthán ngũ uán dé ý thức được 
mối liên hệ giữa bản thân và vũ trụ vạn hữu. Nếu không có vũ trụ thì hợp 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | 2 | 


thé ngũ uánnà y không có được. Từ thực tính này ta càng tháy rõ vê ý 
nghĩa vô ngã của các pháp. 

Trong các kinh - luận của Phật giáo Phát triển, vô ngã bao gồm pháp vô. 
ngã và nhân vô ngã, hay sắc pháp vô ngã và tâm pháp vô ngã. Ở đây sắc 
pháp được chỉ chung cho thân người và các pháp ngoại 9101. Sắc 

pháp và tâm pháp đêu nương vào nhân duyên mà thành nên chúng là hư 
vọng. Kinh Lăng. Nghiêm dạy: «Nhân duyên hòa hợp hư vọng hữu 

sanh, nhân duyên ly tán hư vọng hữu diệt«. Khi nhìn vào côc nước chanh, 
nó không có tự ngã của nó. Vì nó không phải là một thực thê độc lập, mà 
nó chỉ có mặt trong mối tương quan duyên khởi: пао là nước, nào là 
đường, là chanh... Tâm của ta cũng vậy, nó tùy thuộc vào nội cănngoại 
cảnh, vào xúc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi chủ thé nhận thức và đối 
tượng nhận thức dëu duyên sinh vô ngãthì còn một cái ngã nào đề tón 

tại mà chap trước. 

Cần nói thêm rằng, thân và tâm chỉ tồn tại trong một thời gian nào đó rồi 
theo qui luật sinh - thành - hoại - diệt mà mát đi. Thân không thể tôn 

tại ngoài tâm, tâm không thê tồn tạingoài thân. Cũng như sắc 

không thể tôn tại ngoài thọ, tưởng, hành, thức. Do vậy, Phật giáo không 
chap nhận một linh hôn trường cửu sau khi sắc thân hủy diệt. Sở dĩ có 
một tư tưởng vê mộtlinh hôn trường cửu và xem đó là ngã, là do 

khẳng định tính tự tồn của con người theo thời gian vô tận. Y tưởng về 
một linh hôn, ngã như vậy - theo Phật giáolà thật sai lầm và trong rong. Do 
chỉ là một khái niệm vọng tưởng của tâm thức sai lạc không thé có mặt 
trong thực tại. 

lll- Y nghĩa nhất quán và lợi ích thiết thực khi tu tập Bón dé mục quán 
niệm 

Khi chọn Bén dé mục quán niệm dé tu tập, chính là tu tập tự thân. Bởi 

vì giải thoát sanh tử luân hôi cho con người là mục tiêu chính mà Đức 
Phật nhắm vào cuộc đời này. Hiéu được chính mình thì hiểu được tha 
nhân và vạn hữu. Thấy được nhân duyên sanh diệt, vô th ường, vô 

ngã trong con ngườithì tháy được các pháp khác cũng nhưthễ. 

Tính vô thường nơi con người là án tượng manh mẽ nhắt làm ta thức tỉnh. 
Một con vật hay một cây xanh chétkhong đủ sức mạnh cho ta giác 

tinhbà ng chính bản thân con người. Trong quá trình quán niệm các dé 
mục ấy, ta théy chúng có chung một đặc điểm vé mặt bản thé - đó là 

tính nhân duyên sanh diệt, vô thường, vô ngã. Đó cũng là đặc tính chung 
cho tất cả các pháp hữu vi(3). Thậtra, nói quán thân bắt tịnh, quán tâm vô 
thường chỉ là một cách nói dé làm nồi bật lên đặc điểm biéu hiện rõ nét 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | E 


nhất của chúng mà thôi. Ví dụ thân bắt tịnh thì rất dễ nhận diện. Thân bát 
tịnh là chính nó bát tịnh. Còn tâm bắt tinh thì vi té hon. 

Do vậy, pháp quán niệm này trước hết là đưa thân và tâm trở về sống với 
giây phút hiện tại. Xua duói quén láng và phán tán dé duy tri chánh 

niém và duy tri su sóng. Bón dé muc quán niém là giáo ly thuc tiễn được 
rút ra từ những thê nghiệm thiết thân trong đời sống. Dó cũng là yếu lý 
trong giáo lydao Phật: không tách rời cuộc sống, mà liên hệ mật 

thiết với đời sóng. Khi quán niệm về thân là quán niệm vé phuong dién vát 
lý, tức là thá y được sự tông hợp các yếu lỗ vật chất cu thé tạo nên thân 
người và thây được sự bá ttinh của thân khi còn sóng cũng như khi chết 
nhằm đối trị lòng ham muónsác dục. Quán niệm vé cám thọ và tám 

thức là quán niệm trên phương diệntâm lý, tức là thá \y được sự sanh 

khởi và sự biễn chuyền vô thường của tâm, nhằm đề hiéu biết tâm và 

làm tâm thanh tịnh. Quán niệm về pháp dé thấy tính vô ngã mà xa rời chắp 
trước. Bát Nhã Tâm kinh dạy: «Khi Bồ tát Quán Thé Am quán chiếu vé hợp 
thé ngũ uẩn và phát hiện ra cái trống rỗng của tự ngã thì Мда! vượt qua tất 
cả mọi khó đau ách nan«. Khi sự thăng trám và tính cách vó 

thường của van hữu không chi phối đời sống tâm linhnội tại thì ta vượt 
qua được khó đau như Bồ tát Quán Âm vậy. 

Đức Phật đã khẳng định lợi ích của việc tu tập Bón niệm xứ này: «Đây 

là con đường duy nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sáu 
não, diệt trừ khó ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niét bàn« (Kinh Niệm 
xứ, Trung Bộ l). 

C. Kétluân - "m 

Đôi với cuộc sóng thực tai, nêu Bôn dê mục quán niệm được tu tập thi con 
người sẽ phân nào vượt qua được những chướng ngại liên hệ đến thân và 
tâm. Tập khí thế gian khiễn con người khó có thê vượt qua những căn 
bệnh tâm sinh lý được xem như là bản năng tiêm án. Con người luôn có 
chiêu hướng sông trong duc vong, khatai. Khi ban năng không được giáo 
dục thì khó đau vẫn còn chóng chát. Huóng giáo dục của Bón dé 

mục quán niémláy tự tám và tự thân làm cơ sở. Dù được giáo dục qua 
Bồn dé muc quán niệm, tháy rõ bán chát con người và sự vật là như vậy, 
théy được sự tác hại khi đắm trước, théy được lợi ích khi xuất ly, nhưng 
thông thường chúng ta chưa có đủ bản lĩnh dë tự chủ và giới hạn mình 
trước sức mạnh của lòng ham muốn. Đó là do chúng ta chỉ mới hiểu vẫn 
đê mà chưa thực sự hành trì. Cán chú ý rằng, người học Phật khác với 
ngườitu Phật. Học Phật chỉ dé làm giàu kiến thức Phật học, thỏa mãn nhu 
câu tìm hiéu, là người chỉ mới đứng ngoài ngõ mà chưa vào trong nhà. 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | Z— 1 


Người học Phật lại vừa tu Phậtmới chính là người thực sự sóng và hành 
trì theo chánh pháp. Chính những người này mới có được hạnh phúc lâu 
dài, thành tựu đạo hạnh và có khả năng chứng ngộ. Cái hiểu chưa phải là 
vốn sống thực sự của người cầu đạo. Hành tri mới là vốn sống, là cốt 

lõi của người Phát tử trên bước đường tìm vë giải thoát./. 

* Chú thích: 

(1) Năm trién cái: là năm Sự ngăn che trí tuệ, là chướng ngại cho việc tu 
tập thiên định góm: tham dục, sân hận, hôn trầm - thụy miên, trao cử, nghi. 
Năm thiên chỉ: có bản chátnguoc lai vói nám trién cái. Chüng là 

nhüng yếu: tó nhiếp phục năm triën cái dé đưa tâm vào định. Gồm: tám, tứ, 
hy, lạc, nhất tâm. 

(2) Thất giác chi (còn gọi là Thất Bô dë phân): là bảy phương tiện đưa 
đến giác ngô, gòm: trach pháp, tinh tắn, hy, khinh an, niệm, định, xả. 

(3) Pháp hữu vi: các pháp sinh ra do nhân duyên tạo tác, đối lại với pháp 
vô vi là không do nhân duyên tạo tác, đó là chân như, Phật tánh. 


Câu hỏi hướng dẫn ôn tập 

1- Trình bày sơ lược nội dung các đê mục quán niệm. 
2- Học viên hãy trình bày các lợi ích thiết thực khi tu tập Bón đê mục quán 
niệm theo kinh nghiệm bản thân. 


Tứ Chánh Cân 

A. Mở Đề 

Nhờ Tứ Niệm Xứ, chúng ta đã thầy rõ sự thật của đời. Đó là: thân bắt tịnh, 
tâm vô thường, pháp vô ngã và thọ thị khó. Thấy rõ được sự thật đau 
кһбау rôi, chúng ta phải gia công, cố sức làm thế nào dé thoát ra ngoài 
móng vuốt nguy hiểm của chúng. 

Muốn thế, sự siêng năng, tinh tấn là điều kiện trên hết trong công cuộc giải 
thoát của chúng ta. 

Ngoài đời cũng như trong đạo, mỗi người muốn đạt được kết quả tốt 

đẹp trong đời mình thì phải luôn luôn gia công, gắng sức. Nhất là người tu 
hành, mà cái quả là xuất trần, cái cứu kính là an vui vĩnh viễn, thì sự gia 
công, sức cố gắng lại càng phải bền bỉ, dẻo dai vượt bậc mới thành 

tựu được. 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | з 


Hơn ai cả, đức Phật hiểu rõ sự quan trọng của tự tướng, nên đã day 
bảo chúng ta trước khi đi sâu vào Đạo, phải chuẩn bị những phương 
tiện cần thiết, phải tỏ rõ một thái độquyếttâm: Quyết tâm xa lánh điều dữ 
và thực hiện những điều lành. Đó là ý nghĩa của "Tứ Chánh Cần" 

mà chúng ta sẽ nghiên cứu dưới đây. 

B. Chánh Dé 


I. Dinh Nghĩa Tứ Chánh Càn 

Tứ Chánh Cần là bón phép siêng năng Tinh tấn hợp với chánh đạo. Bốn 
phép Tỉnh tânây là: 

1. Tinh tán ngăn ngừa những điều ác chưa phátsinh. 

2. Tinh tán dứt trừ những điều ác phát sinh. 

3. Tinh tán phát trién những điều lành chưa phát sinh. 

4. Tinh tấn tiếp tục phattrién những điều lành đã phát sinh. 

II. Quan Niệm Về Điều Dữ Và Điều Lành Trong Đạo Phật 

Trước khi làm điều lành tránh điều dữ, chúng ta phải biết rõ thế nào là 
lành, thế nào là dữ. Những điều dữ là những điều gì có thê làm tón hại cho 
mình và người trong hiện tạicũng như trong tương lai. Chúng bao giờ cũng 
nghịch với từ bi, bình đẳng, trí tuệ và chân lý. 

Trái lại, những điều lành là những điều có thể lợi ích cho mình và người, 
trong hiện tạicũng như tương lai. Chúng bao giờ cũng hợp với từ bi, bình 
đẳng, trí tuệ và chân lý. 

Với hai định nghĩa này, không phải đợi đến khi phát lộ ra bằng hành động, 
mới gọi là lành hay dữ. Ngay trong ý nghĩ, và quan trọng nhất là ý nghĩ, 
cũng đã phân biệt được lành hay dữ rồi. Theo đạo Phật, ba nơi phát sanh 
của lành hay dữ là: thân, khẩu, ý. Như thế, một cử chỉ, một lời nói hay 
một ý nghĩ, đều có thể là lành hay dữ. Do đó, đức Phật dạy chúng 

ta phải ngăn ngừa những điều dữ, hay thực hiện những điều lành, ngay khi 
chúng còn ở trong ý thức. 

(Xem lại bài tập Thập thiện trong khóa nhì) 

II. Nội Dung Của Tứ Chánh Cân 

1. Tinh tán ngăn ngừa những điều ác chưa phátsanh: Tâm minh 

chưa mộng tưởng điều ác thì mình phải ráng giữ gìn, đừng cho nó phát 
khởi lên, cũng như sợi dây buộc mũi con trâu, kìm nó, không cho ăn lúa. 
Sau đây là một ít thi dụ cụ thé có thé xảy ra hằng ngày trong đời chúng ta: 
Khi chúng ta muốn tổ chức một cuộc di săn bắn, đề lấy thịt rừng cung 

ly đánh chén với bè bạn, nhưng chúng ta lại nghĩ: "ta đã là đệ tử Phật, đã 
thọ tam quy, trì Ngũ Giới rồi, không lẽ dám quên lời hứa nguyện, sát 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | En 


hại chúng sinh và uống rượu!" Thế là chúng takhóng thi hành cuộc săn bắn 
nữa. 

Khi phát khởi tâm gian lận, muốn lập mưu kế lấy của người, chúng ta liền 
xét lai rằng: "Của minh mát mình biết buồn rau, thì của người mát người 
đâu có vuil Vả lại, mình đã nguyện trọn đời không tham một vật nhỏ của ai, 
lẽ nào mình dám quên lời thệ nguyện?” Sau khi nghĩthê rôi, chúng 

ta không thi hành mưu kế đen tối trên nữa. 

Khi móng tâm hoa nguyệt, chúngta lại nghĩrằng: "Mình đã nguyện trọn 
đời không tà dâm, thì phải trì chí giù gìn tiết hanh". Và do ý 

nghĩa ấy, chúng ta ngăn chặn được lòng hoa nguyệt. 

Khi muốn nói dối dé cho được việc riêng của mình, chúng ta liền nghĩrằng: 
"Mình đã nguyện trọn đời nói lời ngay thật, thì phải cỗ găng giừ cho trọn 

lời thệ nguyện". Như thế, chúng ta khỏi phạm tội vọng ngữ. | | 

Nói tóm lại, mỗi khi tâm chúng ta móng lên một ý nghĩ sái quất, muốn thực 
hiện một điều ác gi, chúngta phải tìm những lý do chánh đáng, tưởng 
nghĩa đến hậu quả tai hại của nó, dé dập tắt ngay những ý nghĩbát chính, 
và ngăn ngừa không dé cho nó phát sinh trong hành động. 

Người tu hành sợ các giặc phiền não, si mê len lỏi vào tâm mình cướp 
mát của báu công đức, nên luôn luôn cần thận giữ gìn, như người nhà giàu 
giữ của: ngăn tường đóng ngõ, bỏ tủ, khóa chặt không dé cho kẻ gian vào 
nhà trộm mắt. 

Sự ngăn chặn, giữ gìn không cho điều ác phát khởi này, không phải hạn 
cuộc trong một thời gian nhất định nào, mà trái lại, phải tiếp tục luôn luôn 
trong từng sát na, từng giây phút, từng ngày tháng, từ năm này sang năm 
khác, cho đến chừng nào tâm mình được thuần thục an nhiên, không nghĩ 
đến điều ác nữa mới thôi. Công cuộc ngăn chan nay đòi hỏi một sự siêng 
năng, Tỉnh tần dẻo dai, bền bỉ mới có hy vọng thành tựu được như 
ýmuôn. | 

2. Tinh tán dứt trừ những điều ác đã phát sanh: Trong đời sống của chúng 
ta, nhất là khi chưa hiểu biết Phật phát và không tu hành, chúng ta đã 
phạm rất nhiều tội ác. Những tội ác này làm cho tâm của ta càng ngày 
càng tối tăm, lu mờ, như một tắm gương bỏ lâu ngày, không ai chùi rửa, 
không thể soi được nữa. Nay chúng ta đã nhận thấy cái nguy hại của 
những điều ác, thì chúng ta phải quyếttâm dwt trù. Điều ác không ở đâu 
xa, chúng phát sinh trong thân, khẩu, ý của mỗi chúng ta. Vậy, trừ tội 

ác tức là ngăn chặn không cho thân, khẩu, ý chúng ta tiếp tục tạo nghiệp 
dữ nữa. Nhưng cái đà tội lỗi, như cái đà một chiếc Xe XUONG dốc, càng 
xuống càng mau, càng mãnh liệt, cho nên muốn diệt trừ tội lỗi, chúng 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | LN 


ta phải vận dụng nhiều nghị lực, nhiều có gắng, phải luôn luôn siêng 
năng, tinh tán đề ngăn chặn cái đà tội lỗi, Phậttử chúng ta phải luôn luôn 
nhớ nghĩ như уау: | 

Sát sanh là điều ác đã gây tội lỗi cho mình phải mắc nợ máu thịt và mạng 
sống, lại làm hại cho người lẫn vật. E 

Trộm cướp làm khó cho người bi nghèo đói, rách rưới, buồn rầu, dau 
khổ không thé kë xiết. 

Tà dâm là điều không hợp lễ tiết, thường gây sự rối ren trong gia đình và 
nhất là mang tiếng xấu hó, làm mắt phẩm giá con người. 

Nói dối mát lòng tin cậy. 

Nói thêu dệt làm chia lìa ân nghĩa. 

Nói lưỡi hai chiều làm tăng trưởng oán thù. 

Nói lời hung ác, trước dơ miệng mình, sau chiêu lầy họa. 

Ham muôn quá sức (tham) thầy mình thiếu mãi, càng khổ thân nhọc trí. 
Giận hờn tức tối, lửa sân nồi lên, làm hư công hỏng việc và bao nhiêu 
rừng công đức đều tiêu tan. 

Si mê không rõ chánh tà, mờ ám chân lý gây đủ các tội. 

Xét như vậy rồi, nếu tội ác đã trót lỡ sanh, thì bất cứ tội nào chàng 

hạn, chúng ta phải đoạn trừ tận góc rễ, đừng cho nó đâm chồi nảy nhánh 
nữa. Trong lúc đó, chúng ta lại huân tập các hạt giống lành thay thế 

vào tạng thức, thì lần hồi, chúng ta sẽ trở thànhngười thuần thiện. 

3. Tinh tấn làm phát sanh những điều lành chưa phát sanh: Nhiều 

khi chúng ta có những ý định hay đẹp, muốn giúp ích người này, nâng 
đỡ người khác, nhưng vì tánh giải đãi, hay thiếu nghị lực, chúng 

ta không thực hiện được những ý định tốt đẹp ấy. Như thế, dù có thiện 
chí bao nhiêu, cũng không đem lại lợi ích gì cho ta và cho người chung 
quanh cả. Muốn tạo những thiện nghiệp, như nói lời hòa nhã với mọi 
người trong mọi trường hợp, bố thí cho người nghèo túng, giúp đỡ cho 
người có công ăn việc làm, thì chúng tađừng chân chờ, mà trái lại, 

phải hăng hái, tinh tán làm ngay. Ta phải luôn luôn thúc dáyta, bién 
những y nghĩ tốt thành hành động. Người Pháp có câu tục ngữ rất có ý 
nghĩa, dé châm biếm những người có dự định tốt mà không bao giờ thực 
hiện: "Địa ngục lót đầy những dự định tốt". (L'enfer estpavé de bonnes 
intentions). Thật đúng như vậy, ở đời có bao nhiêu người có nhiêu thiện 
chí, có ý định làm điều hay điều phải, nhung cho đếnchết vẫn chưa thực 
hiện được, và mang theo xuông địa ngục. 

Vậy chúng ta phải luôn luôn hăng hái làm phát triển những điều lành, mỗi 
khi chúng vừa móng khởi trong tâm, đừng chàn chờ, giải đãi cho 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | [25 71] 


đến khi tử thần đến gõ cửa, mới ân hận là minh chưa gây tao được cho 
mình những nhân lành gì cả, nên phải rơi vào địa ngục. 

4. Tinh tấn tiếp tuc pháttrién những điều lành đã phát sanh: Những điều 
lành khi đã phát lộ ra hành động rồi, chúng ta đừng cho thé là vừa, là đủ, 
không cần phải cố gắng làm thêm nữa. | 

Khi chúng ta làm điêu trọn lành, chúng ta có lợi vë hai phương diện: một 
mặt, ngăn chặn điều ác không cho tác hại; một mặt, làm điều thiện có lợi 
ích cho mình và cho người. Chẳng hạn, như khi chúng ta thọ giới bất sát 
sinh và thực hành theo giới ấy, là chúng tavừa ngăn chan sự giết hại 
người và vật, mà vừa chuộc người và phóng sinh nữa. Các giới khác cũng 
vậy, nghĩa là một mặt vừa "chỉ ác", một mặt vừa "tu thiện", rồi cứ như thế 
mà siêng năng Tỉnh tấn luôn luôn mới được. Chúng ta phải tập làm điều 
thiện cho thật thuần thục, cho thành thói quen, cho đến khi mỗi ý nghĩ, 
mỗi lời nói, mỗi việc làm điều thiện cả mới được. 

C. Kết Luận 

Ý Nghĩa Rộng Lớn Và Diệu Dụng Của Tứ Chánh Cần 

Tứ Chánh Cần là bốn phép siêng năng chân chính trong công cuộc diệt 
trừ tội ác và рһаїїпёп điều thiện. Nó bao gồm tất cả những quy điều căn 
bản thiết yếu của mọi tôn giáo, đạo đức, luân lý. 

Thật thé, néu suốt đời, chúng ta chi theo cho đúng 4 phép siêng năng này 
là: ngăn ngừakhông cho những điều ác phát sinh, diệt trừ những điều ác 
đã phát sinh; thúc дау thực hiện những điều lành vừa móng lên ở trong 
tâm, tiếp tục thực hiện được. Nếu chúng taTinh tán làm được như thế, 
thì chắc chắn chüngta sẽ đạt được dia vị Thánh hiền. 


Tứ Như Ý Túc 


Tứ Như Ý Túc còn gọi là Tứ Thần Túc. Tứ Như Ý Túc là bốn điều ước 
nguyện phải đạt được kêt quả đây đủ như ý 


Con người, hầu như, ai cũng biết và chấp nhận rằng : cuộc đời của chính 
mình, luôn luôn, bị ràng buộc, lôi cuôn vào trong vòng phiên não, lưu 
chuyên của trân lao, từng phút, từng giây, mà không thê chôi bỏ hay thoát 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | О 


ly khói su khóng ché này mót cách dë dàng. 


Tứ Niệm Xứ giúp cho người tu tập tỉnh thức được giá trị căn bản đích thực 
của Thân, Thọ, Tâm, Pháp, và ngăn chặn những sự sinh hoạt của các 
phiên não tham dục châp trước. 


Tứ Chánh Cần giúp cho người tu tập, chuyên cần hành trì một cách chân 
chánh, đê trợ duyên cho các hạt giông thiện trong Tâm Thức, và cùng phát 
triên tat cả hạnh lành khác của BO Tát Hạnh. 


Tứ Như Ý Túc còn gọi là Tứ Thần Túc. Tứ Như Ý Túc là bốn điều ước 
nguyện phải đạt được kết quả đầy đủ như ý. Mặc dù Tứ Như Ý Túc có 
nhiều cách giải thích, trình bày cách khác nhau trong những kinh luận, 
nhưng chung quy không ngoài những nội dung dưới đây : 


Dục Như Ý Túc: khi phát nguyệnthọ trì, thì bất cứ giá nào phải đạt cho 
được như ý. Dục ở đây chỉ cho ước muôn, và nên phân biệt rõ ràng những 
mong muôn này với giải thoát hay vô minh? 


Tỉnh Tán Như Y Túc: tinh tán giữ gìn tư tưởng tốt, loại bỏ tư tưởng xấu, 
một cách nhấttâm để đạt đến kết quả viên mãn như ý. Đây là điều kiện tốt 
nhất và thuận lợi nhất cho việc năng hóa giải tận gốc rễ các việc mập mờ, 
khiến con người hiéu biết sai lầm. 


Tinh tán siêng năng nó lực không phải chỉ là sw háng hái, bồng bột trong 
nhất thời, mà là sự thực tập không bao giờ gián đoạn. Trong kinh Di Giáo 
Đức Phật có nói : "...Nhu người dùi cây lây lửa, cây chưa nóng đã thôi, tuy 
muốn được lửa, nhưng khó thé được". 


Tư Duy Như Y Túc : nghiên cứu đạo lý và tư duy hay quán chiếu yếu chi 
của các pháp môn tu tập một cách thông suốt như ý muốn, như một người 
nói tiếng me đẻ của mình không cần ý dé ý đến việc tim chữ, dé diễn dat 
tư tưởng, nhưng nói không sai một chữ. Đức Phật có nói trong kinh Di giáo 
: " Chú tâm vào một chỗ, không việc gì không thành". 


Niệm Như Ý Túc hay Thiền Định Như Ý Túc : khi tu tập phải dùng trí tuệ 


quán sát tư duy lý pháp mình đang tu và, nhờ đó mà định phát sinh. Khi 
định đã có thì định tuệ quân bình. Khi quán trí này do định phát sanh thì, trí 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | 38 | 


này là tinh trí, chính vì nhờ tịnh cho nên nó có thé thông đạt thật nghĩa của 
các pháp trong vũ trụ một cách như thật. 


Năm Căn, Năm Lực 
Thích Viên Giác 


Con đường tu tập của đạo Phật đề đạt được mục đích giải thoát tối 

hậubao gôm trong 37 phẩm trợ đạo, còn gọi là 37 yếu to giác ngộ (Bodhi 

paksika-Dharma), đó là Bón niệm xứ, Bón chánh сап, Bón như ý túc, Năm 
căn, Năm lực, Bảy giác chi và Tám chánh đạo. Đây là những nguyên 

tắc căn bản của mọi đường lối tu tap cho cả Nguyên thủy và Đại thừa Phật 

giáo. Có làn Đức Phật nhân mạnh răng «.. .Vê sau giáo đoàn có sự sai 

khác vé nếp sống, sinh hoạt, vé quy ché tó chức nhung không thé có sự 

sai khác vé đường lói tu lập, vê 37 phẩm trợ đạo « (Trung Bộ kinh III, kinh 

Làng Soma). Mỗi pháp đêu có lãnh vực riêng và lộ trình tâm riêng, 

nhưng đồng thời nó mang tính thống nhát và đan quyện vào nhau, bó sung 

cho nhau. 

Trong phạm vi dë tài, chúng tôi sẽ trình bày phân Năm căn và Năm lực, là 

một phán của con đường tu tập nhưng rất quan trong, có thê nói Năm 

căn, Năm lực là những yếu tó giác ngộ căn bản làm nên cho 37 phẩm trợ 

đạo. 

l- Định nghĩa 

a/- Năm cán (Panca-Indriya): Căn nghĩa là rễ, là nguón gốc, là cơ sở xuất 

phát. Năm căn là năm cơ sở tâm lý thiện, từ đó mọi thiện pháp sinh khởi, 

nói cách khác, chúng là 5 đức tính căn bản cho thiện tính, giải 

thoát tính, gồm có: 

1. Tín căn (Saddhà): niềm tin đối với Tam bảo, Tứ dé 

2. Tắn căn (Viriya): nỗ lực tu tập thiện pháp 

3. Niệm căn (Sati): nhớ nghĩ chánh pháp 

4. Định căn (Samadhi): trụ tâm vào một cảnh 

5. Tuệ căn (Panna): hiểu rõ chán lý. 

Tóm lại, Năm cán là năm cơ sở sinh khởi của tất cả các thiện pháp. 

b/- Năm lực (Panca-Bala): Luc la năng lực, là sức mạnh, là năm 

sứcmạnhtinh thân, năm khả năng do thực hành 5 căn đưa tới, làm 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | Km 


cho hanh già giác ngộ. Nói cách khác, 5 lực là kết quả thực hành 5 căn, 
như do tín căn mà có tín lực. Gồm có 5 lực: 

1. Tín lực: là tâm loại bỏ được hoài nghi và những niém tinsai làm. 

2. Tán lực: là năng lực tu tập diệt trừ bắt thiện pháp gồm trong Bón chánh 
cân. 

3. Niệm lực: là sức mạnh do tu tập hành Bồn niệm xứ. 

4. Định lực: là sức mạnh do tu tập thiên định loại bỏ mọi tham ái. 

5. Tuệ lực: là sức mạnh nhờ tuệ tri về Bón chân lý, đoạn tận vô minh. 


Mói quan hé giữa Căn và Lực là mối quan hệ nhân quả hỗ tương: tu 

tập căn thì phát huy sức mạnh của lực, sức mạnh của lực sẽ làm cho căn 
càng vững chắc. Ví dụ: khi phát khởi đức tin đối với Tam bảo, đức tin áy 

có tác dụng đưa mình vào con đường thiện, khi vào con đường thiện 

thì đức tinđối với Tam bảo càng sâu. 

Il- Nội dung của Năm căn va Năm lực 

1)- Tín căn và Tín lực (Saddha): là піёт tin, là sự tin twéng hay một lý 
tưởng đề hướng đến. Ở đâ уа niëm tin vào bậc Dao Sư (Đức Phậ ) và giáo 
pháp của Ngài, là bước đầu xây dựng lộ trình tâm hướng thượng và hướng 
thiện. Niém tin của người Phật tử là biểu hiện của sự tháy biết sâu sắc 

của chánh kiến. 

Con người ai cũng có một niêm tin, một lý tưởng tựa cho tinh thần và hành 
dóng, ai cüng có mót muc tiéu dé hướng đến. Một người néu không có 

một niêm tin nào trong đời sống của mình, người đó sẽ mát phương 
hướng, sẽ sống vội và sống ích kỷ, sẽ bị sa đọa và gặt hái khó đau. Có 
người tin vào tài sản tiên bạc, lẫy tài sản làm nơi trú án, nương tựa, họ an 
tâm khi tài sántáng trưởng. Có người tin vào tình yêu, cho đó là lë sống của 
đời họ, néu không có tình yêu, cuộc đời sẽ mắt hết ý y nghĩa v.v.. 

Nhưng sớm muộn gì, những người ẫy sẽ nhận ra rằng những đối tượng 
của niêm tin thé tuc có nguy cơ đưa đến bắt an, bát hạnh và khó dau. Kinh 
nghiệm vë khó đau thường trực trong cuộc đời làm cho con người (Мес 
tỉnh, họ bắt ади hướng tâm tìm kiếm những. đối tượng cao siêu nào đó 

dé tin tưởng, dé làm mục tiêu và lý tưởng của đời mình. | 
Người Phật tử khởi lên niêm tin đối với Đức Phật, hay nói một cách đây đủ: 
Phật, Pháp và Tăng, lẫy Tam bảo làm nơi nương tựa, làm mục tiêu và lý 
tưởng của đời mình. Như vậy, tín căn bắt đầu phát triển. Đức Phật dạy 

vé tín căn như sau: «Nay các Tỳ kheo, vị Thánh đệ tử có lòng tin, đặt lòng 
tinvào sự giác ngộ của Như Lai rằng: «Day là NhưLai, ng Cúng, Chánh 
Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn«. Này các Tỳ kheo, đây được gọi là tín 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | E1 


căn« (Tương Ưng V, 308). Chữ «căn« trong đạo Phật có ý nghĩa là góc rễ 
ở tâm thức, như nói: « Thiện căn ở tại lòng ta« (Nguyễn Du). Lòng tin của 
người Phật tử xuất phát từ một cuộc chuyén hóa nóitám, mót sv hiéu 

biết khởi lén từ kinh nghiệm thực tiễn: cuộc đời đây đau khó. Thấy khó và 
mong muốn thoát khó là cơ sở của niềm tin trong dao Phát; như vậy, niềm 
tin của đạo Phật luôn bao hàm lý trí chứ không thuán túy đức tin, thuán 
túy theo quan điểm thân học. Đức Phật thường day: «Tin ta mà không hiéu 
ta là phi bángta«. 

Tin tưởng vào Đức Phát, giáo pháp và chüng Táng có nghia là tin 
tưởngvào điều thiện, hướng vé con đường giải thoát. Khi niêm tin đối 

với Tam bảođược xác lập thi con người sé từ bỏ các hành vi i bắt thiện, làm 
giảm nhẹ áp lực của tham lam, sân hận và si mê. O trong tâm thức mình 
sẽ hình thành sức mạnh hướng vë điêu thiện, thích thú với điêu thiện và nỗ 
lực thực hànhđiêu thiện, đó gọi là tín lực. 

Tu tập phát trién sức mạnh của niêm tin sẽ đưa đến khả năng từ bỏ một 
cách dứt khoát đối với điêu ác, coi nhẹ các dục lạc thế tục bao gôm tình 
cảm, tài sản, danh vọng..., sức mạnh áy sẽ đưa đến đoạn trừ tham, sân, 

si, ích ky... Đức Phật dạy: «Này các Tỳ kheo, tu tập tín lực liên hệ đến viễn 
ly, ly tham, đoạn diệt sẽ hướng đến từ bỏ... , hướng đến Niét bàn« (Tương 
UngV). Mặt khác, khi phát triển năng lực, niêm tin bạn sẽ không còn nghi 
ngohay do dự đối với thiện pháp và pháp món, như bạn có niêm tin vững 
chắcvới Tam bảo thì bạn sẽ nhận thức rõ rằng điêu thiện là đáng làm, 

rằng tu tập thiên định là tót đẹp cho tâm thức, là cách đoạn trừ phiên não... 
bạn không nghi ngờ. gi vé điêu á у, cuóc doi ban có mót đường lói rõ ràng. 
Người Phát tử có niém tin đối với Tam báo mà сидс sóng уап ааугау 
những tranh chấp, tham dám, hận thù, thì người áy chưa thật sự có niềm 
tinđúng đắn, do đó không pháthuy được sức mạnh của niêm tin. | 

Tóm lại, tín căn và tín lực là cơ sở và năng lực của niềm tin đưa đến từ 
bódiéu ác, thực hành điêu thiện, là lối thoát cho mọi bắt hanh và khó 

đau, bắt an. Đó cũng là thái độ coi trọng chân lý, đặt mục tiêu và lý 

tưởng mình nơi chân lý. 

2)- Tán căn và tán lực (Viriya): chính là nội dung của Chánh tinh 

tán trong Bát chánh đạo, Tứ chánh cân trong 37 phẩm trợ đạo và Tinh 

tán trong Thắt giác chi. Tán căn là sự nỗ lực đúng đắn dé đoạn trừ điêu ác, 
phát trién điêu thiện. Đức Phật dạy: «Này các Tỳ kheo, dựa vào Tứ chánh 
cân để thu nhận tinh tán gi? Đây gọi là Tán căn« (Tương Ưng V). 

Khi đã có được niềm tin đối với Tam bảo một cách vững chắc, năng 

lực của niêm tin sẽ đây bạn di tới, nghĩa là khởi lên tâm ước muén hanh 


37 PHAM TRO ĐẠO | 2 | 


động, muốn dẫn thân để vươn tới cái lối thiện. Do đó, sự nỗ lực tính cần, 
nhiĝt tâm khởi lên, dó là tán cán. Tán căn nhu'là hé quả tắt yếu của niém 
tin, néu tán cănkhông xuất hiện tức là đức tin của bạn chưa đúng mức. 
Bắt cứ một công việc gi hay ước nguyện gì néu không có sự nỗ lực tinh 
cân thì không thé thành đạt gì. Vì vậy, tinh tán là một đức tính căn bản luôn 
luôn có mặt trên lộ trình tu tập từ bước đầu tiên cho đến mục tiêu cuối 
cùng. Một người có nhiệt tâm siêng năng làm việc hay thực hành các hình 
thức tu tập như tụng kinh, làm việc thiện, dâu vậy vẫn không được coi 

là tinh tán. Bởi lẽ có thé có những động cơ vì danh, vì lợi dàng sau 

các hoạt độngsiêng năng ấy, có thê đưa đến phá hoại các thiện pháp. 
Tiêu chuẩn của tinh tắn được trình bày qua Tứ chánh cân, 4 lãnh vực nỗ 
lực chân chánh: 

a/- Nó lực tinh cân không cho sinh khởi các điêu ác chưa sinh. 

b/- NÓ lực tinh cán đoạn trừ các điều ác dá sinh. 

c/- Nó lực tinh cán làm phát khởi các thiện pháp chưa sinh. 


d/- N6 lực tinh cán làm tăng trưởng những điêu thiện đã sinh. 


Bồn lãnh vực tinh cân có thé được hiéu như sau: 

a/- Tinh cân ché ngự sáu giác quan đừng аё sáu giác quanbi chi phối và lôi 
cuốn theo các đối tượng tham dục, làm cho các phiên não chưa sinh sẽ 
sinh. 

b/- Tỉnh cần đoạn trừ những tư duy bắt thiện gôm: có lòng. tham dục, sân 
hận và hãm hại. Đó chính là động cơ của mọi j lỗi làm, tội ác. 

c/- Tinh сап tu tập các phương pháp mà Đức Phậtđã dạy như Thất giác 
chi, Bát chánh đạo, qua đó làm p phátkhởi các thiện tâm, các công đức. 

d/- Tỉnh cân hộ trì, tu lập giữ gìn các thiện pháp đã có mặt đừng аё thói 
that, nhờ đó mà phát triễn đạo lực và tuệ giác(kinh Tăng Chi). 

Các công đức, thiện tâm được hiền lộ dán dán chi phối toàn bộ dòng tám 
thức, những tâm lý ô nhiễm không có điêu kiện tồn tại, tâm thức được năng 
lực tinh tán bảo vệ như người chiễn sĩ khoác chiếc áo giáp, đây là tác 
dụngcủa tinh tán là tán lực. 

Người có tấn lực không dễ sa ngã vào dong đời vì tán lực có năng lực đưa 
bạn thiên về Niết bàn, hướng vê Niét bàn, xuôi vé Niét bàn. 

Tóm lại, niềm tin tao nên ước muốn hướng thiện và hành thiện và tinh 

tán là thực hiện một cách tích cực các thiện pháp. Không có tinh tán thì 

sé dang dở công phu như kinh Di Giáo day: «Nếu ngườihành đạo mà 

hay biêng nhác phế bỏ thì cũng như kéo lửa chưa nóng. mà ngừng, dau 
thiết tha có lửa, lửa cũng không có được«. Sức mạnh của tinh tán sẽ 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | = 


nhanh chóng đưa hành giả đến mục đích giải thoát như kinh Pháp Cú, 
Phật dạy: 

«Tinh cân giữa phóng dật 

Tỉnh thức giữa quân mê 

Người trí như ngựa phi 

Bỏ sau những ngựa què‹« -- (PC 29) 

3)- Niệm căn và niệm lực (Sati): niém căn là khả năng chánh niệm tinh 
giác, là dụng tâm an trú vào các đối tượng сап an trú đề đình chỉ sự đi 
hoang của tâm lý, đông thời phattrién tuệ giác nhờ an trú tâm nên các đối 
tượng á ay, nghĩa là an trú tâm vào 4 lãnh vực thân thé, cảm giác, tâm ý và 
đối tượng tám lý, ta quen gọi là Tứ niệm xứ hay Tứ niệm trụ. Đức Phật dạy: 
«Này các Ty kheo, cán phải quán niệm căn trong Bón niệm xứ« (Tương 
Ưng V). 

Năng lực chánh niệm sẽ làm nên cho định lực và tuệ giác phát triển, năng 
lực ấy đều có sẵn trong tu thân của mỗi người. Thông thường ta phóng 
tâm chạy theo ngoại cảnh qua các giác quan, bị ngoại cảnh chiphói dẫn 
dắt làm phân tán năng lực tâm thức. Chánh niệm là không phóng tâm 

theo ngoại cảnh nữa mà quay về nội quán, làm chủ các hoạt 

động của thân tâm, nghĩa là biết rõ và chú ý vë các hoạt động của thân thé, 
của các cảm giác vui buôn, các tư duy và các đối tượng tư duy. Nhờ Chánh 
niệm, ta thẫy rõ các hoạt động của thân thé và tâm lý nên ta có thể chuyền 
hóa chúng từ thác loạn thành ón định, từ ó nhiễm thành thanh tịnh, từ khó 
đau thành hanh phúc. Con đường Chánh niệm được coi là con đường duy 
nhất phải đi qua dé dat được mục đích giải thoát. Đức Phát dạy: «Đây 

là con đường duy nhất đề giúp chúng sanh thực hiện thanh tịnh, vượt 
thắng phiên não, tiêu diệt khô ưu, đạt tới Chánh đạo và chứng nhập Niết 
bàn, đó là con đường an trú Bốn niệm xứ (kinh Niệm Xú - Trung Bộ kinh). 
Niệm lực là tác dụng của chánh niệm, nhờ chánh niệm mà phiên 

não được tiêu diệt và thiện pháp được an trú vững chắc. Tác 

dụng của chánh niệm có thé phân tích như sau: 

a/- Nhờ chánh niệm mà các tâm lý tham dục, sân hận và tà kiến dừng lại, 
sự kích thích các tâm lý bắt thiện không sinh, các phiền não lo lắng, sợ 

hãi không có cơ hội phát triển và xâm nhập, như Phật dạ y: 

«Nhưngôi nhà khéo lợp 

Mưa không xâm nhập vào 

Cũng vậy, tâm khéo tu 

Tham dục không xâm nháp« -- (PC 14) 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | зз 


b/- Nhờ chánh niệm mà giữ gìn và an trú các thiện pháp, các công 

đức như bó thí, trì giới, tinh tắn, thiên định và trí tuệ, các công đức này 
được bảo vệ và phát triển. Nếu mắt chánh niệm thì các công đức cũng 
mát. 

c/- Nhờ chánh niệm mà tâm hôn được vững chai, an ón, thanh thản. Có thé 
làm việc, sinh hoạt, tham dự mọi hoạt động xã hội mà không bị ô 

nhiễm ha y phiên não tác độngchi phối, như Phật dạy trong kinh Di Giáo: 
«Nếu chánh niệmcó sức lực vững mạnh thì dầu vào trong đám giặc ngũ 
dụccũng không bị chúng sát hại như tướng si lâm trận mà mặc áo giáp lát 
đông thì không còn sợ hãi gi nữa«. Sóng gân gũi với ngũ duc mà không bị 
chúng làm hại, đó là đặc tính và tác dụng độc đáo của chánh niệm. 

Tóm lại, khi ta trở vê an trú tâm, tỉnh giác trên các đối tượng như thân 
thékhi đi, đứng, nằm, ngôi... an trú tâm vào hoi thở vào ra, ta bát dàu láy 
laiquyén tự chủ, tâm lý di hoang trở nên thuán thục. Phát triển năng 

lực chánh niệm sâu hơn, ta làm chủ các cảm giác sung sướng hay khổ 
đau, tâm tư có hay không có tham lam, giận hờn, hãm hại, an trú tâm trên 
các pháp môn tu tập quán chiễu như vô thường, vô ngã, duyên sinh... Nhờ 
đó, các hoạt dóngtán loạn và vô ích của tám sẽ dinh chi, tâm sẽ ón định và 
hướng vë một hướng: thanh tịnh Niết bàn. 

4)- Định căn và Định lực (Samadhi): định căn là khả năng tập trung của 
tâm vào một đối tượng, thường thi tâm ta theo đuôi các đối tượng liên 
tiépkhóng ngừng nghi, những đối tượng thường được tâm ta bám víu theo 
duóilà sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, xúc chạm êm dịu và 
những ánh tượng tư duy. Nói vé dinh căn, Phật dạy: «Thé nào là định cán? 
Vị Thánh đệ tử sau khi từ bỏ các pháp sở duyên, được định, được nhất 
tâm« (Tương Ưng V). Hoặc nói theo kinh Di Giáo: « Các tha y Ty kheo, 

tâp trung tâm lại thi tâm së ở trong thiên định «. Các pháp sở duyên là các 
đối tượng mà tâm nhận thức, khi bị các đối tượng dẫn dắt chi phối, tâm ở 
vào trạng thái tán loạn. Tập trung tâm lại là gom tâm về một mối, nghĩa là 
trên một đối tượng cho đến khi tâm chủ thé và đối tượng là một thì tám ở 
trong trang thái thiên dinh. Khi ta tập trung vào một đối tượng chuyên 

nhất mà sự chuyên nhátáy lam lòng tham, sân, hại tăng trưởng thì gọi là tà 
định. Nếu sự chuyên nhátáy đưa đến thanh tịnh, viễn ly tham, sân... thì goi 
là chánh định. 

Tập trung tâm vào một đối tượng là ý nghĩa của chữ Samadhi, tịnh hay chỉ. 
Tập trung tâm vào một đê muc quán chiếu là ý nghĩa của chữ Dhyana, 
Thiên hay Thiên quán. Thiên dinh chân chính là bao góm cá hai ý nghĩa ấy. 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | [5 1] 


Định lực là nàng lực của thiên dinh, thiên định tạo ra năng lực đoạn trừ 

các thế lực tâm lý bắt thiện, các thé lực ау sâu có cạn có, tùy theo tác 
dụngmạnh hay yếu mà thiên định có thé đưa tâm an tinh đến mức độ 

nào. Đức Phật thường đê cập đến thiên định qua 4 cáp độ: sơ thiên, nhị 
thiên, tam thiên, tứ thiên. Khi tâm có định thì có tác dụng đoạn trừ 5 yếu 

tó trói buộc và gây bắt ón tâm lý, đó là: 

a/- Tham dục: những ước muốn bắt thiện, là các đối tượng thích ý làm 

tâm dao động. | | 

b/- Sân hận: những sự bát mãn không thích đối với các đối tượng 

không vừa ý, làm tâm dao động. 

c/- Hôn trầm thuy miên: trang thái buôn ngủ, thụ động trầm uất u trê 

làm tâm không tinh giác. 

d/- Trạo hồi: trạng thái tâm chao đảo, chập chờn làm tâm dao động không 
yên. | 

е/- Hoài nghi: trạng thái tám lý do dự không quyết định làm têm không vào 
định được. 

Năm trạng thái tâm lý tích cực dàn dân đi sâu vào nhắttâm được thành 
tựu, đó là: tầm, là trạng thái tâm ý và đối tượng hướng vào nhau; tứ, 

là trạng tháitâm ý và đối tượng gắn chặt với nhau, tuy hai mà một; hỷ, 

là trang thái tâm lý hoan hy do định ma có; lac, là trạng thái vượt qua hy, 
một sự thỏa mánthán tâm; nhắt tâm, là trang thái không còn dao động, đây 
là ý nghĩa của định. 

Tóm lại, định có được là nhờ niệm lực, như khu vườn được làm sạch cỏ, 
cây trái được trồng chỉ cần siêng năng chăm bón là đơm hoa kết trái. Thiên 
định chủ yếu là đừng dé các đối tượng tham dục khuấy động, đừng аё 
dòng tư duy tuôn chảy bắt tận, phải làm cho tâm duc dinh chi và xả ly 

sự rỗi loạncủa tư duy. Như vậy, những tạp niệm, những tâm lý bắt an, thụ 
động, bám víu đêu được xả ly vàtâm định an trú. 

5)- Tuệ căn và Tuệ lực (Panna): trí tuệ là khả năng thá y biét mót cách sáu 
sắc về bản chắt của con người và thế giới, biết rõ các nguyên lý chánh 

tà, thiện ác; thá yrõ tính vô thường, vô ngã duyên sinh một cách trực 

tiếp. Chánh kiến, chánh tư duy là những biéu hiện của trí tuệ. Trí tué là nên 
tảng của mọi đức tính, Đức Phật dạy: « Với vi Thánh đệ tử có trí tuệ, này 
các Tỳ kheo, tắt nhiên tín được an trú, tinh tẫn được an trú, niệm được an 
trú, định được an trú« (Tương Ưng V). Như vậy, trí tuệ vừa là nguyên 
nhân vừa là kết quả của các thành quả tu tập. Trong mọi lãnh vực, 

mọi pháp môn, trí tuệ luôn luôn dẫn đầu, do đó trí tuệ được người Phật 

tử coi là sự nghiệp của đời mình (Duy tuệ thị nghiệp). 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | [зз | 


Trong kinh Căn Bản Pháp Món (Trung Bộ 1), Đức Phật dạy có có 3 cáp 

độ nhận thúc: 

a/- Сар độ một gọi là tưởng tri; là nhận thức thông thường qua kinh 
nghiệm các giác quan, nhận thức bị hạn chế bởi sự hạn chế của giác quan, 
chúng mang tính nhị nguyênphân biệt chủ thé và đối tượng, còn gọi 

là nhận thức hữu ngã. 

b/- Cấp độ hai gọi là tháng tri (Abhinnattha), là nhàn thứctrực tiép qua thiên 
định, thay rõ tâm lý và vật lý là một chuỗi duyên sinh vô ngã, ở đây chủ thể 
và đối tượng tan biến trong cái thấy sáng tỏ. 

c/- Cấp độ ba gọi là liễu trị (Parinnattha), là trên cơ sở tháng tri nhận 

thức viên mãn nhó tán góc rễ của sự tham ái và cháp thủ. Chủ thé và аб! 
tượng là một, giải thoát mọi ràng buộc của ba cối. 

Trí tuệ chính là khả năng thắng tri và liễu tri, có thé nói gọn trí tuệ là nhận 
thức không ô nhiễm, đoạn tận mọi tham ái. 

Sức mạnh của trí tuệ gọi là tuệ lực, một người có trí tuệ là có sức mạnh: 
a/- Đoạn trừ phiên não, bắt thiện pháp mà căn bản là sự tham đắm si 

mê đối với năm dục lạc. 

b/- Đoạn trừ sự chap thủ, mê đắm đối với các quan điềm, luận thuyết, tư 
duy, tư tưởng..., biết rõ đây là mé cung đưa đến rối loạn và khó dau. 

c/- Đoạn trừ sự cháp ngã, sự bám víu vào cái ta và cái của ta, đồng 

thời xuất hiện tâm từ, bi, hỷ, xả. 

d/- Đoạn trừ vô minh vi tế , thành tựu giải thoát và giải thoát tri kiến, 

đủ phương tiện độ sanh. 


Tóm lại, «trí tuệ chân thực là chiếc thuyên chắc nhát vuotbién sinh, lão, 
bệnh, tử; là ngọn đèn sáng nhắt đối với hắc ám vô minh; là thần dược cho 
mọi kẻ bệnh tật; là búa sắc chặt cây phiên não « (kinh Di Giáo). Như vậy, 
tuệ được coi là tối thượng của sự giải thoát. 

lll- Kết luận 

Năm căn, Năm lực là những đức tính căn bản cho mọi thiện pháp và mọi 
đường lối giải thoát sinh tử. Lộ trinh tâm được trình bày qua Năm căn, Năm 
lực là lộ trình giải thoát, một pháp môn tu tập tuần tự từ thắp đến cao. Khi 
bạn có niêm tin vào điêu thiện, có chỗ dé hướng tâm trí của minh, bạn sẽ 
có niềm vui, lòng nhiệt thành và nỗ lực thực hiện lý tưởng của mình. Khi nỗ 
lựcnhiệttâm đã phát khởi, tâm ý của bạn sẽ an trú vào những đối tượng 
và mục đích cân thiết, ban không còn hoang mang do dự theo kiều «tiễn 

lệ mang mang vị tri hà váng« (Cảnh sách văn) - nghĩa là đường trước mit 
тё chẳng biết đi vë đâu. Tâm trí của bạn chỉ hướng vê một điểm, soi 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | [ӨС] 


sáng vào một điềm, dàn dàn sự thật hiễn lộ dưới tuệ giác của bạn. Đến 
đây, mọi ưu phiên, đau khó, tham dục, hận sâu đều rơi rung. Bạn có một 
đời song thanh thản và tịnh lạc. 

Năm căn, Năm lực là một pháp môn có thé thực tập riêng và đưa đến kết 
quả giải thoát, đồng thời pháp môn này vẫn có thé tu tập một cách dung 
thông với tắt cả các phẩm trợ dao mà không có chướng ngại gì, tát cả déu 
quy vê một hướng: hướng vé Niétban./. 


Bảy phương pháp đi đến giác ngộ 
(Thât giác chỉ) 
Thích Thiện Bảo 


A- Dẫn nhập 
Giáo lý đạo Phật được xem là một nên giáo lý thực nghiệm, nhằm giải 
quyết những vẫn dé vé con người, đưa con người thoátkhỏi những khó 
đau trói buộc do chính con người tạo nên, và nó đã trở nên một phương 
tiện, hay mộtphương pháp giúp cho moi người vượt khỏi những bé 
tắc trong đời sống mà con người gặp phải, hay nói cách khác, giáo lý đạo 
Phật là những phương thuốc trị những căn bệnh cho mọi người, chính vì 
thé mà chúng ta thường nghe: «Chung sanh da bệnh, Phật pháp da 
phương« (chúng sanh có nhiêu bệnh, Phát pháp cũng có nhiêu phương 
thuốc trị cho nhiều căn bệnh khác nhau). Thátgiác chi là bảy phương 
pháp nhằm giúp cho chúng sanh thoátkhỏi những vọng niệm mê làm аё 
đạt sự tỉnh giác trong đời sống. 
B- Nội dung 
l- Định nghĩa 
That giác. chi (Satta sambojjhanga, Seven Factors of Enlightenment), còn 
gọi là Thắt bô dé phán, Trung Hoa dịch là Giác dao (con đường đưa 
đến giác ngộ), một trong những. thắng ¡pháp (paramattha dhamma) của 37 
phẩm trợ đạo được Đức Phật dé cập ở phân Đạo аё. Thắt giác chỉ là 
bảy phương pháp tu tập nhằm giúp cho hành giả đạt được giác ngộ, thành 
іџидао quả giải thoát. 
ll- Nội dung của Thất giác chi 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | КИН 


1)- Trạch pháp giác chi (Dhammavicaya sambojjhanga): 

Trạch là sự chọn lựa, pháp là pháp môn, trạch pháp là sự chọn lựa pháp 
môn tu tập sao cho phù hợp với trình độ căn cơ của chính mình. Nó còn 
giúp cho mọi người nhận thức một cách sáng suốt đề phân biệt, lựa 
chọnmộtcách chính xác những phương thức khé hợp với chính mình, 

vì thé cho nên các vị Tó sw thường dạy: « Thuốc không có quý-tiện, lành 
bệnh là thuốc hay, Pháp không có dón-tiém (mau, chậm), hợp cơ là pháp 
diệu «. Chọn được hướng dé đi đúng với chánh pháp là chúng ta đã thực 
hiéntinh thân trạch pháp giác chi. Trong kinh Sa Di Thập Giới nói: «Cái khó 
ở địa ngục, của con lừa, con lac đà chó nặng chưa phái là khó, không tim 
tháy được hướng đi mới thực sự là khỗ«. Người muốn có một chánh tư 
duy (suy tw một cách chân chánh) phải thực hành trach pháp, vi chính đây 
là mộtphương pháp phân tích, suy luận nhận chân các giá trị hiện 

thực. Đạo Phậtxem sự tự giác trong niềm tin phải được qua gạn lọc của trí 
tuệ được gọi là chánh kiến (sự tháy biết một cách chân chánh), điêu 

này Đức Phát nói: «Tin ta mà không hiéu ta là phi báng ta«. Trong kinh 
Kamala (Tăng Chi l), Đức Phật nói: «Đừng vội tin tưởng một điêu gì dù 
điêu đó thường nghe nhắc nhở đến luôn. Đừng tin tưởng điêu gì mà điêu 
đó là một tập tục đã qua cả ngàn xưa dé lại. Đừng tin tưởng những điêu 
sáo ngữ hay bắt cứ một điều gì mà người ta thường nói ¡đến nhiêu quá. 
Đừngfin tưởng bát cứ điêu gi, dù cho điều đó là bút tích của thánh 
nhânxưa để lại bảo ta phải tin. Đừng tin một điêu gi dù điêu đó ở dưới 
mãnh lực của ông thây hay nhà truyên giáo. Tắt cả những sự thật, theo suy 
nghiệm riêng của mình và sau khi xác nhận rõ ràng, phù hợp với lẽ phải, 
tạo thành hạnh phúc riêng cho mình và hạnh phúc cho tất cả mọi ngườithì 
chính đó là sự thật và ta có gắng sóng theo sự thật áy«. Người xưa cũng 
thường dạy: < Thà ngàn năm không ngộ, còn hơn một phút sai làm«. 

Tô Lâm Tế nói: «Nhất niệm hào ly, thiên địa huyên cách« (Một niệm lia xa, 
đất trời xa cách). Nếu chúng ta chọn saicon đường đi không đúng chánh 
pháp thì muôn kiếp khó tìm lại được. Cho nên trạch pháp giác chila yếu 

tó dé giúp người học Phật nhận thức một cách sáng suóttinh táotrên con 
đường chọn lựa pháp môn tu tập. 

2)- Niệm giác chỉ (Sati sambojjhanga): 

Niệm là nhớ nghĩ, giác là sự tỉnh giác. Niệm giác chi là luôn luôn nhớ đến 
Sự tỉnh giác. Đây là phương pháp được Đức Phật dë cập nhằm giúp 

cho con người iphattrién tuệ giác, đông thời có công năng làm cho 

các vọng niệm không déy khởi. Như chúng ta biết, tạp niệm là nguyên 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | [a |] 


nhân làm cho con người kinh nghi và thoái hóa, nó là bước trở ngại đáng 
kê cho tué giác phát triển, làm phân tán sức mạnh của tâm thức. 

Trái lại, chánh niệm giúp cho chúng ta nhận thức một cách rõ sự vật hiện 
tượng qua các pháp vô thường, khó, vô ngãtrong đời sống, những đồi thay 
của những dục niệm, cho chúng ta cái nhìn xét đoán chuyên biếncủa tám 
thức trong từng sát na sanh diệt, tháy rõ các tà niệm, có nhận thức đúng 
đắn (chánh кіёп) và nhờ đó chúng ta nhận thức rõ sự thật của các 

pháp. Niệm giác chi giúp cho chúng ta luôn tỉnh táo trong mọi hoàn 

cảnh khi đối diện với thực té của đời sóng. 

3)- Tinh tán giác chi (Virya sambojjhanga): 

Tỉnh tán giác chi là nỗ lực chuyên ròng hướng đến tỉnh giác để loại trừ 

các tư hoặc, thực hành chánh pháp làm cho tuệ giác được phát triển, 

dù chúng ta có một lý tưởng cao dep nhưng thiếu chuyên chú, nỗ lực và 
bên bỉ (tinh tẫn) thì khó thành tựu được chí nguyện. Nhà triết gia Huxley đã 
nói: «Mục đích lối cao trong đời người Па sự hành động, không phải là 

sự hiéu biết suóng«. Vì thé cho nên tinh tán là yếu tó lối quan trọng trong 
việc thực hiện lý tưởng giải thoát giác ngộ; thiếu sự tinh tán, nỗ lực của tự 
thân dé tạo thành sức mạnh nội tại thì không thé chiến dau chóng 

giặc phiên não. Hình ảnh đây sinh động dưới cội cây bó dë khi Đức Bồn Sư 
Thích Ca dùng bát sữa của Sujata, xong Ngài quăng bát đựng sữa xuống 
dòng sông Ni Liên Thuyén và phát đại nguyện: < Dù thân ta có khô, máu ta 
có cạn, nêu không thành đạo, ta nguyện không rời khỏi chỗ ngồi này«. 

Qua đó, chúng ta nhận tháy trong tu tập hay đời sống thường nhật của con 
người, bao giờ sự thành công cũng dành cho những con người siêng năng 
và chăm chỉ (tinh tán), thiéu chuyên cân thì dù có thông minh đến đâu cũng 
khó thành tựu được sự nghiệp. Đức Phật dạy: « Hết ngà y nà 3y qua tháng 
khác, hết giờ nọ sang giờ kia, người thợ vàng phải nỗ lực công phu mới lọc 
được vàng ròng. Con người muôn cho thân tâm trong sạchcũng phải có 
gắng rèn luyện như thé < (Pháp Cú). 

4)- Hy giác chi (Piti sambojjhanga): 

Hy giác chỉ là sự vui có tỉnh giác, khi tu tập, chúng ta luôn luôn cảm nhận 
niềm an lạ trong đời sóng hàng ngày, không bị phiên não trói buộc, tùy 
hyvói những thiện pháp mà mọi người xung quanh đã đạt được. Vì thế cho 
nên người tu tập phái biết khởi tâm hoan hy trong mọi hoàn cảnh đề vượt 
qua mọi chướng duyên, trở ngại trên bước đường tìm câu sự an lạc giải 
thoát. Nếu như trong đời sống không có sự vui tỉnh giác thì việc tu 

tập của hành giả khó mà đạt được cứu cánh của sự giác ngộ. Trong _ 
nén giáo lýcủa đạo Phật, tám hy là yêu tô cơ bản, có công năng chuyên 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | 2 |] 


hóa và hóa giải các cáu ué phiên não, nó là nhân tố giúp cho người thực 
hành phápcảm nhận phán khởi trên bước đường tu tập, giúp cho hành 

giả có một nim tin mãnh liệt dé đi đến thành tựu đạo quả BÓ đề. Mục | 
đích chính của đạo Phật là «chuyên mê khai ngộ, ly khó đắc lac< (chuyền 
sự mê mờ làm cho chúng sanh giác ngô, lia khó được vui). 

5)- Khinh an giác chi (Passaddhi sambojjhanga): 

Khinh có nghĩa nhẹ nhàng, an là an ồn, khinh an giác chi là trạng thái nhẹ 
nhàng an lạc tỉnh giác trong đời sống, luôn luôn thư thái do đạt 

được niềm hy lạc thanh tịnh của các pháp thiện. Nó có công năng làm cho 
các phiên não trói buộc bị tiêu trừ và đối trị những bắt thiện tâm sở làm dao 
động bát an. khi người tu tập đạt được khinh an sẽ cảm nhận một trạng 
thái nhẹ nhàng, ví như người bị bệnh qua được cơn đau lâu ngày hành 

hạ cơ thé. Do đó, họ có thé vững bước trên con đường di tới đích vì đã dat 
được sự nhẹ nhàng của tâm. 

Trong kinhA Hàm kë một pháp thoại: Có một vị Tỳ kheo đang ngóitinh 

loa trong rừng bỗng nhiên tâm hoan hỷ phátsanh thốt lớn lên: «Ôi, hạnh 
phúc quá. Ôi, hạnh phúc quá... «. Những người bạn đông tu ngồi bên 

cạnh nghe được liên đem bạch lại với Phật. Đức Phật nhân câu chuyện đó 
giảng cho moi người nghe và hỏi vi Ty kheo kia nguyên nhân vi sao khi tinh 
toa lại phát ra những lời như thé? 

Vị Tỳ kheo bạch Phật: « Trong lúc ngồi thiền đạt được trạng thái an lạc, 
cảm nhận thân tâm được nhẹ nhàng, con có thốt ra những lời đó vi trước 
đây con làm quan trong triéu, có đây đủ cao lương mỹ vị, kẻ hau người hạ 
nhưng không ngày nào con cảm thấy yên tâm, luôn luôn lo sợ bị người 
khác chiễm lẫy quyên lực, địa vị của mình, đối với nhà vua thì sợ bị khién 
trách do kë sàmtáu tâu lên. Trái lại từ khi con vào đây sóng với đời 
sốngphạm hạnh, con théy không bị những bắt an sợ hãi lo lắng như ở triều 
dinh, nên khi ngôi tinh tọa dưới gốc cây, con cảm nhận có một niêm ап 

lạc khinh an (nhẹ nhàng) hạnh phúc tràn ngập trong lòng nên con thốt lên 
những lời như thế «. 

6)- Định giác chi (Samadhi sambojjhanga): 

Định là samadhi, là giữ tâm an trụ vào một điểm, một đối tượng, không cho 
tâm phan duyên phóng đi nơi khác. Định giác chỉ là tâm luôn luôn an 

định tỉnh giác, không bị chi phối bởi phiền não vọng tưởng và các duyên 
bên ngoài tác động vào tâm thức. Chúng ta biết giáo lý đạo Phật là giáo 
lýnội quan, cho nên việc thực hành chánh định không thé thiếu trong 
đờisóng của người con Phật. Mục tiêu của đạo Phật là giúp con 

người quay lại tìm vê chính mình, nhận chân giá trị của mọi giá tri không 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | 40 


có giá tri nào bàng giá tri nơi từng con người, vì chính hạnh phúc hay khó 
đau đêu do con người tạo nên. Cho nên Đức Phật từng nói: con 

người là tối thượng. Việc tu tập đề tâm định không có nghĩa là dë biết 
người khác, tìm tòi «soi căn, soi kiếp của người 'khác«, hay dé có thân 
thông, phép lạ trị bệnh chữa tà, sai khiến quỷ thân, những điêu đó trái 

với tinh thần đạo Phật. Trái lại, định của Phật dạy là аё chữa căn 

bệnh vọng tưởng chạy theo cảnh duyên bên ngoài, không nhận chân 
được giá tri của nguôn hạnh phúc của chính mình, đây thực sự là điểm 
khác biệt của đạo Phật với các tôn giáokhác. 

7)- Ха giác chi (Upekkha sambojjhanga): 

Xả là upekkhà, do hai từ gôc upa là đúng đắn, chân chánh, vô tư, và ikkha 
trông tháy, nhận thức, suy luận. Vậy, upekkhà là trông thấy đúng đắn, nhận 
định chân chánh, hoặc suy luận vô tư, không luyến ái, không ghét bỏ, 
không ưa thích cũng không bắt mãn. Kinh Jãtaka nói: « Trong hạnh phúc, 
trong phiên não, lúc thăng, lúc trầm, ta phải giữ tâm như đất. Cũng như 
thế, trên đắt, ta có thé vắt bát cứ vật gì, dâu chua, ngọt, sạch, dơ, dat 

vẫn thản nhiên, một mục tro tro. Đắt không giận cũng không thwong«. 
Dùng tuệ quán đối trị với cháp thủ của tâm, không dé cho bóng 

dáng của vọng tưởng lưu lại nơi tâm thức, luôn luôn dé tâm đạt được sự an 
tịnh, đó là chúng ta thực hành tâm xả. Không một đối tượng nào có thé làm 
cho người có tâm xả bị lay chuyền. Thuận và nghịch cảnh không làm cho 
người có tâm xả cảm thắy bắt an trước những thuận nghịch của ngoại 
duyên. Bátphong không làm cho người thực hành pháp xả bị cuon theo. 
Người thực hành tâm xả không chấp thủ vào các pháp mình đã tu, đã đạt 
được. Kinh Kim Cang Só nói: «Người tu tập phải như thuyén qua sông, khi 
thuyên đã cập bến, néu ta không bó dé lên bờ thì đừng hong đi đến đâu và 
biết được gi«. 

lll- Một só y niệm khi thực hành pháp giác chi 

1)- Khi thực hành trach pháp giúp cho ngườicon Phátnhán thc môt ` 
cách độc lập, tự do, tự chủ, có tỉnh giác, không bi những tín điều, giáo điều, 
những xu hướng у lại vào những quyên năng thân lực gia hộ, phù trì, 

làm đức tin bị mù quáng, thủ tiêu hét moi ý chí suy tư tự chủ cá 

nhâncủa con người. | 

2)- Con người luôn luôn bị những tà niệm, tạp niệm chi phôi không giữ 
được chánh niệm, phân tán sức mạnh nội tại, làm tiêu tan ý chí với 

những hoài nghi tìm câu viễn vông không thiết thực. Thực hành niệm giác 
chỉ là chúng ta đã điêu chỉnh tâm sinh lý về mặt tự thân. 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | 2 7] 


3)- Thực hành pháp tinh tán giác chi là chúng ta loai trừ tính biếng nhác, do 
dự và bắt nhất trong đời sóng khi gặp nhiêu chướng duyên trắc trở. Có thé 
nói tinh tán là yéu tố phát triển đức tính kiên tri giúp cho con ngườithành 
công trên bước đường lập nghiệp. 

4)- Những lo âu phiên muộn là nguyên nhân gặm nhắm thiêu đốt con 
người trở nên héo tàn theo thời gian, cho nên người ta thường nói: «Nụ 
cười hơn mười thang thuốc bó «. Thật vậy, ứng dung hý giác chi là chúng 
ta có nụ cười trong tỉnh thức. Ngài Dhammandanói: «Bí quyếtcủa một 
đời sống hạnh phúc và thành công là có gắng làm những điêu đáng làm 
trong hiện tại, không lo âu tương lai, không phiên muộn vé quá khứ«. 

5)- Mọi sự chấp trước bắt an, 50 sét đều là những nguyên nhân làm 

cho thân tâm chúng ta nặng nê không thoải mái trong đời sống, bực dọc 
trong sinh hoạt. Thực hành khinh an giác chi là chúng ta có một thân 

tâm nhẹ nhàng, trút bỏ gánh nặng của lo âu, sợ hãi. Thảnh thơi tự tại ung 
dungtrong công việc là chúng ta đã thé hiện người con Phật hưởng 

được pháp vị của Phật. 

6)- Oán thù, chién tranh, tranh cháp quyên lợi hơn thua, phải quấy làm khó 
mình, khổ người. Mọi sự đồ vỡ hạnh phúc, bạn bè thân thuộc, trong gia 
đình đều bắt nguôn từ nguyên nhân không làm chủ được tâm. Hành 

pháp định giác chi là người con Phật học pháp làm chủ mình, phát 

trién sức mạnh tinh thân, không bi những tác duyên bên ngoài sai ¡ khiến. 
7)- Những đố ky, ganh ghét, bón xẻn đều bắt nguôn từ chỗ thiéu tâm xả 
mà ra, cho nên phiên não khó đau cũng từ nơi đất này phát sinh trỗ 

quả. Thực hành xả giác chi là chúng ta đã mở rộng lòng từ, buông xả, tiêu 
trừhết mọi tâm lý nhỏ hep, ích kỷ, đập tan tường thành cá nhân chủ nghĩa. 
Vì thế cho nên muốn cho đời sống của mình và người có hạnh phúc an vui, 
phải thực hành xả giác chỉ: chỉ có lòng thương yêu chân thật đặt trên tư 
tưởng binh đẳng mới đem lại ý nghĩa cho cuộc sóng. 

C- Kết luận 

Qua những yếu tó trên, cho chúng ta một nhận thức: chỉ có con đườngthực 
hành bảy phương pháp đưa đến giác ngộ ( Thắt giác chi) mới đem lại đời 
sống an vui hạnh phúc, thoát khỏi khỗ dau mà Đức Phát đã tuyên bó: 
«Nước của bón bién chỉ có một vi duy nhất, dó là vị mặn của muối; giáo 
pháp của Như Lai cũng thé, chỉ có một vị, đó là vị giải thoát«./. 

Câu hỏi hướng dẫn ôn tập 

1- Thắtgiác chi là gì? 

2- Hãy giải thích tóm tắt từng giác chỉ. 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | le |] 


3- Trong những giác chi thì giác chi nào giúp cho người Phật tử xây 
dungquyén tự do cá nhân tuyệt đối? 

4- Theo quan niệm của riêng từng cá nhân thì Thắt giác chi góp phán được 
gì trong việc xây dựng một gia đình tin Phật có hạnh phúc? Cho thí 

du vé gia đình mình sau khi ứng dung tu tập. 


Bát-Chánh-Dao 


A- Dán nháp 
Thánh dao (Noble path) hay chánh dao (Rightpath) déu biéu thi con 
đường chán chánh, đưa dên thánh thiện, thánh quá, giải thoát. Dao (Pali: 
magga) là con đường chuyền hóa, là phương thức, pháp môn tu tập đưa 
đến hạnh phúc, an lạc. Trong Phật giáo, chữ « Thánh« không mang ý 
nghiasiéu hình hay siêu thé. Nó diễn tả tất cả giáo lý đạo Phật đêu do 
chính Đức Thế Tôn tuyên thuyết và vì mục đích thoát ly mọi ràng 
buộc của vô minh, tham ái, nguyên nhân của khó đau. Vì thé, cũng như 
các phương pháp tu tập khác thuộc 37 phẩm trợ đạo, như4 dé mục quán 
niệm (tứ niệm xú), 4 phạm trù vé tinh cần và như ý y (Iddhi; Tứ chánh 
càn- Tứ như ý túc), 7 con đường đưa đến giác ngộ (Thất bô dé phân D 
tám phân thánh dao (Bát chánh dao) là tám con đường hành tri của mót 
người quyết tâm di tim sw thật và hanh phúc chán thiện ở đời. Người tu tập 
Bát thánh đạo là người hạnh phúc. Gia đình được xây dựng theo Bát 
Thánh đạo là gia đình hạnh phúc và tương tự, một xã hội quốc gia sống 
theo bát chánh đạo hắn nhiên sé là một xã hội an lạc. Có thé kháng định 
tám phân thánh đạo là tám điêu kiện cần và đủ аё được hạnh phúc, an 
lạc ngay tại cõi đời này gồm: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh 
ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánhtinh tắn, Chánh niệm và Chánh 
định. 

B- Nội dung 

l- Nội dung Bát thánh đạo: 

1)- Chánh tri kiến (Samma ditthi): Trong Pali ngữ, ditthi là bién từ của 
dittha. Dittha, néu là động từ sé mang nghia «tháy, tróng tháy«;khi là danh 
từ lại có nghĩa: «người ¡được giác ngộ đến mục tiêu cuối cùng«. Trong khi 
Samma mang ý nghĩa: «chánh trực, chon chánh«. Sammà ditthi do vậy có 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | = | 


nguyên nghĩa là: sự thay, hiểu biết chân chánh, chánh trực hay nhận 
thứcđúng, rõ ràng như thật. Các kinh Thánh Đạo (Trung А Hàm 189), kinh 
Maha Cattarisanka (Trung Bộ III - só 1 14), kinh Chánh tri kiến (Trung Bộ I - 
só 9) đã đê cập đến Chánh tri kién như sau: 

- Hiéu rõ vé 4 sự thật (tứ dé), duyên khởi - vô ngã, mối liên hệ nhân 

quả trong sự vận hành, từ nguôn gốc sanh tạo đến đoạn diệt và phương 
thức tu tập đề đoạn diệt các thức ănnuôi ¡dưỡng ái dục là chánh tri kiến. 

- Biết được thiện và bắt thiện, các tính chắt căn bản của chúng là chánh tri 
kiến. 

- Sự am tường vê 5 uán của tự thân và thé giới là chánh tri kiến. 

2)- Chánh tư duy (Sammà samkappa): Chánh tư duy là chi phân thứ hai 
trong bát chánh đạo sau chánh tri kiên. Do sự hiệu biệt, cái nhìn chán 
chánh mà sự suy niệm hay ý nghĩ đúng đắn phátsinh. Quá trình suy 

niệm liên tục sẽ hình thành các tư tưởng (thoughts). Chánh tư duy vì vậy là 
kết quả của quá trình trầm tư lâu dài, định hình các tư tưởng hay hệ tư 
tưởngchánh trực. Tương tự như chánh tri kiến, các tư duy được gọi là chân 
chánh khi chúng được tạo ra từ sự chuyên chú khảo sát vé tứ đê, duyên 
khởi - vô ngã, 5 uán... Những tư tưởng nào không phán ánh được nội dung 
của 4 sự thật, duyên khởi - vô ngã là tư tưởng sai làm hay còn gọi là tà tư 
duy như đức Phật đã tuyên bố: «Ai tháy duyên khởi là thẫy pháp. Ai théy 
pháp là thấy Như Lai« (Tương Ưng III, tr.144). 

3)- Chánh ngữ (Samma vaca): Do có hiéu biết và tư tưởng đúng dán, lời 
nói và ngôn hạnh của hành giả cũng nhu hòa, chánh trực. Luận Thanh 
Tịnh Đạo (Visudhi Magga) viết: ‹Khi hành giả tháy và tư duy như vậy (tức 
trên cơ sở 4 sự thật và duyên khởi - vô ngã), sự từ bỏ tà ngữ của vị ду, một 
sự từ bỏ tương ưng với chánh kiến, từ bỏ ác ngữ nghiệp gọi là chánh ngữ« 
(trang 40 - tập lll). 

Tà ngữ là những lời nói - ngôn hạnh sai lạc gôm 4 biéu hiện: nói dối (vọng 
ngữ), nói lời ác (ác khẩu), nói hai lưỡi (lưỡng thiệt) và y ngữ. Trong kinh ví 
dụ cái cưa (Trung Bộ kinh | - só 21), đức Phật day vê 5 loại ngữ hành mà 
một người tu tập chánh ngữ cán thực hành: 

- Nói đúng thời, không nói phi thời; 

- Nói lời chân thật, không nói lời hư ngụy; 

- Nói lời nhu hòa, không nói lời thô bạo; 

- Nói điều lợi ích, không nói điêu vô ích; 

- Nói lời xuất pháttừ lòng từ, không nói lời xuắt phát từ lòng sân. 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | СЕА 


4)- Chánh nghiệp (Samma kammanta): Nghiệp (Kamma) là hành 
vi có tác ý. Một hành động hay hành vi xuất phát từ nhận thức và tư 
duy chân chánh được gọi là chánh nghiệp. Ngược với chánh nghiệp là tà 
nghiệp. Sự từ bỏcác hành vi ¡ bắt thiện thuộc tà nghiệp - như giêt hại, chiếm 
đoạt tai sảãn của người khác (bao góm cả hối lộ, nhận hói lộ, thám 
lạm công quỹ...), tà hạnhtrong các dục (như nam nữ quan hệ bắt chính, tự 
thủ dục.. )- la nhüng hành vi chân chánh hay chánh nghiệp. 
Nguồn gốc của mọi hành vi thuộc tà nghiệp đêu dẫn khởi từ ba yếu tó: 
lòng tham lam, sự sân hận và sự ái luyến si mê. Với nhận thức và tư 
duy thanh tịnh không ué nhiễm, người tu tập nỗ lực loại trừ tất cả mọi tư 
tưởng luyến ái, lòng thù hận. Tâm thức trở nên thanh tịnh. Tâm thanh 
tinh thì đời sốngcũng trong sạch. Chánh nghiệp do vậy cũng là đời 
sóng trong sạch, gương mẫu, chánh trực. 
5)- Chánh mạng (Ѕатта àjìva): Үёи tố hay chi phán thứ năm trong Bát 
thánh đạo là Chánh mạng. Trong tự điền Pali, Ajiva có nghĩa là sự nuôi 
sống, sự sanh sống, hàm nghĩa các hoạt động lao động chân tay hay trí 
não dé nuôi sóng sinh mạng. Mọi hoạt động nghề nghiệp sinh nhai được 
hiéu là chân chánh khi chúng không được thực hiện bằng sự xảo trá, lừa 
lọc, làm hại đến bản thân, gia đình, xã hội và quốc gia (dù của người hay 
của mình) như buôn bán độc dược, heroin, vũ khí,... Luận Thanh Tịnh 
Đạogiải thích: «Chánh mang có đặc tính là làm sạch. Nhiệm vu của nó là 
đem lại sự phát sinh một nghê sinh nhai thích đáng. Nó được biéu hiện 
bằng sự từ bó tà mạng« (sdd, tr.41). 
6)- Chánh tinh tán (Sammà vayama): Tinh tan ( Vayama) là sự nỗ lực, 
siéng năng chuyên cán, cô găng hết sức bằng tất cả nghị lực bản 
thân. Chánh tinh tán là năng lực thúc đã ytiễn trình tu tập của một hành 
giả khi vị này quyết tâm cắt đứt mọi bắt thiện pháp trong cuộc sóng tự thân. 
Nó được biéu hiện qua 4 phạm vi: 
- Nỗ lực làm tiêu trừ các bắt thiện pháp đã phát sanh như các tật xấu, 
khiếm khuyết của bản thân. 
- Nó lực ngăn ngừa, dập tắt các ác pháp đang hoặc chưa phát sanh. 

С làm phát sanh các thiện pháp như các tư tưởng, hành vi, ngôn 


gữ ié u từ bi, vô ngã, hy sinh, phi 10 Su'... 

lỗ lực trau dòi và làm tăng trưởng các thiện pháp đã phát sanh. 
Các phạm trù thiện, ác thuộc đạo đức, luân lý được thé hiện qua hành 
vicủa thân, lời nói của miệng và tư tưởng của ý. Do đó, chánh tinh tắn còn 
là năng lực kiểm soátchuyên chú các hoạt động của thân, khẩu và y. 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | LN 


7)- Chánh niệm (Ѕатта sati): Sati theo Pali ngữ mang nghĩa: sự ghi nhớ, 
sự chú tâm, thường được dịch là Niệm. Chánh niệm là sự chú tâm quán 
tưởng 4 đề mục: thân thể, cảm tho, tam thức và các pháp. Sự chú tâm va 
ghi nhớ, suy nghĩthường trực vë 4 dë mục trên đưa đến sự loại trừ 4 tà 
niệm: 

- Thân thé là một hợp thê bát tịnh mà cho là đẹp dë, thanh tịnh, đáng ưa 
thích. 

- Các cảm thọ (bao gồm tắt cả các trạng thái, thái độ tâm lýcủa các quan 
năng 6 căn khi tiếp xúc 6 tràn) dù là đau khó, vui sướng hay vô kí í dëu 
do nhân duyên sanh, có khuynh hướng đưa đến khó (dukkha) mà có 

cháp là hạnh phúc, an lạc. 

- Tâm lý, tâm thức con người luôn thay đỗi, vô thường mà bảo thủ cho 

là trường tôn. 

- Moi sự vật, hiện tượng trên đời luôn chuyền bién theo vô ngã mà cháp là 
có ngã, không phải do nhân duyên sanh. 

Luận Thanh Tịnh Đạo viết: «Khi hành giả nỗ lực như thế (tức luôn chú 
tâmtrên 4 đê mục) sự không quên lãng trong tâm tương ung chánh kiến, rü 
bỏ tà niệm, thì gọi là chánh niệm. Nó có đặc tính là an lập. Nhiệm vụ của 
nó là không quén« (sdd, tr.41). 

8)- Chánh định (батта samadhi): Dinh (Samadhi) là trạng thái tâm tập 
trung thuân nhất, an tịnh, không dao động. Kinh Dai Tứ Tháp (Trung Bộ III, 
số 117) định nghĩa vê chánh định: « Thế nào là chánh định với các cận 
duyên và tư trợ ? Chính là Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tắn, Chánh niệm. Này các Tỷ kheo, phàm 
có sự nhát tâm nào được tư trợ với bảy chi phán này, như vậy, gọi là chánh 
định cùng với các cận duyên và tư trợ « (tr.205). 

Theo lời dạy trên, Chánh định là sự nhát tâm có mặt của 7 chi phần trước 
mà đặc biệt là Chánh kiến. Như váy, định hay sự nhất tâm, an định nào 
không có mặt của chánh kiến được gọi là tà định. 

II- Liên hệ giữa Bát thánh đạo và Giới, Định, Tuệ 

Con đường đưa đến giác ngộ theo 8 chi phân thánh đạo tuy không mô 
tádáy đủ vê 3 nhóm Giói luật, Thiên định và Trí tuệ nhưng vé đặc tính thực 
nghiệm, chúng luôn được bao gom trong ba môn hoc vô lậu: Giới, Định, 
Tuệ. Đức Phật đã giảng rõ: «Hiên giả Visakha, tám thánh đạo không bao 
góm trong ba uán, nhưng ba uán bao góm được cá tám thánh đạo. Bát 

cứ chánh ngữ nào, chánh hành nghiệp nào, chánh mạng nào, đêu thuộc 
Giới uán. Bát cứ chánh tinh tán nào, chánh niệm nào, chánh định nào, déu 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | 46 


thuộc vë Định uán. Bắt cứ chánh Кїёп nào, chánh tư duy nào đêu thuộc về 
Tuệ uán« (Tiểu kinh Phương Quảng - Trung Bộ |, só 44). 
Sự liên hệ giữa các chi phân trong bát chánh đạo với ba nhóm giới 
luật, thiên định và trí tuệ không phải là mối liên hệ khách quan, máy móc, 
chúng biéu thị tính nhắt quán trong hoc lập giáo lý và thực nghiệm. Có 
thé giải thích theo hai hướng: Sự liên hệ giữa các chi phân trong nhóm và 
sự liên hệ giữa ba nhóm Giới, Định và Tuệ. 
1)- Liên hé vé tính chất thực nghiệm giữa các chi phán trong nhóm: 
- Các chi phân chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng được xép chung vi 
có tính chát chung loại. Lời nói, hành vi cuộc sống và nghê nghiệp déu biéu 
hiện ở thân và khẩu. Vì vậ iy chúng được xếp vào nhóm Giới. 
- Niệm, nhát tâm và tinh tán là ba yếu tó hỗ tương đưa đến Định. 
Luận Thanh Tịnh Đạo giải thích: «Dinh không thé tự bản chátlàm phátsinh 
an chi, nhung vói tinh tán hoàn tét nhiém vy nỗ lực, niệm làm nhiệm 
vụ ngăn ngừa dao động, thi Định có thé đạt đến an chỉ« (sdd, tr.42). 
- Tuệ gồm chánh kién và chánh tư duy. Ngoài sự nhận thức, hiéu biết là 
biéu hiện cụ thé của trí tué, tv duy hay tư tưởng cũng được xếp vào Tuệ 
uán. Vì sao ? Ngài Buddha Ghosa Thera (PhậtÂm) giải thích: « Tuệ 
(tức chánh kiến) tự nó không thé định rõ một vật là vô thuong, khó, vô ngã. 
Nhưng với tầm - tư duy trợ lực, bằng cách liên tục đánh vào đối tượng, thì 
có thé... Bởi thé, trong Tuệ uán chi có chánh kiến là đông loai, 
nhưng chánh tư duy cũng được hàm trong đó, vì chánh tư duy trợ lực cho 
chánh kién« (sda, tr. 49). 
2)- Sự liên hệ giữa các nhóm Giới, Định, Tuệ: Thông thường, con 
đườnggiải thoát được giới thiệu theo thứ tự tiệm tiến Giới, Định, Tuệ 
như Luật tạngviết: «Do Giới sanh Dinh, do Định sanh Tuệ <. Tuy nhiên, do 
quan hé duyénkhói và thực tiễn tu tập theo căn tánh, tam vô lậu học được 
trình bày khởi từ nhóm Tuệ. Các kinh Chánh Tri Kiến, kinh Đại Tứ 
Thập xác định chánh kiến là chi phân chủ yêu của Bát thánh đạo. Tắt cả 
các chi phần còn lại déu phải có mặt của chánh kiến hay quá trình tu 
tập Giới và Định luôn phải song hành với Tuệ. 

Ш- Hai con đường 
Như đã nêu, đạo là con đường tu tập chuyền hóa đưa đến thánh quả. 
Trong kinh Dai Tứ Thập, Đức Phật đã day về hai con đường của các 
bậc hữu họcvà vô học (2): «Do có chánh kiến, chánh tư duy khởi lên; do 
có chánh tư duy, chánh ngữ khởi lên; do có chánh ngữ, chánh nghiệp khởi 
lén;..., do có chánh định, chánh trí khởi lên; do có chánh trí, chánh giải 
thoát khởi lên. Như vậy, này các Tỳ kheo, con đường của vị hữu học góm 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | Z | 


có tám chi phánvà con đường của vi A La Hán gồm có mười chi phán« 
(tr.191). 
Do đó, Bát chánh đạo cũng có hai loại: hữu lậu và vô lậu. Dù được trinh 
bày dưới hinh thức 8 chi phán hay 10 chi phân, trọng điểm của việc tu tập 
Bát thánh đạo vẫn là đoạn trừ lậu hoặc, tham ái, chấp thủ. Sự phân loại 
trên chỉ nhằm mục đích nhắn mạnh đến vai trò của trí tuệ (Chánh trí) trong 
Việc giải thoát (Chánh giải thoát) mọi lậu hoặc khói tâm thức. Diéu này 
kháng dinh tâm quan trong của trí tué. Dao Phật là đạo của trí tué như kinh 
Bát Dai Nhán Giác dà viét: «Duy tué thi nghiép«. 

IV- Tu táp Bát thánh dao 
Cũng như tắt cả giáo ý khác, Bát thánh đạo là giáo lý hướng đến và phục 
vụ cho cuộc sóng. Vì vậy, học tâp Bát thánh đạo không thể dừng lại ở mức 
độ khảo sát, tìm hiểu. Chúng cán được thé nghiệm trong cuộc sóng. 
Con người là một tập hợp hai thành phân thân thé vật lý và đời sống tinh 
thân. Tu tập Bát thánh đạo vì vậy được đặt trên nên tảng của hai phương 
diện: tu tập thân và tu tập tâm. 
1)- Tu tập thân: Thân thé vật lý (tức nội sắc uán) luôn có liên hệ với thé 
giớimôi sinh (ngoại sắc uán). Một con gió thoảng qua dem lại cho cơ 
thê cảm giác mát mẻ nhưng cũng có thê đem lại những chứng bệnh cảm 
mạo, phong hàn. Sống trong hoàn cảnh bắtnhư ý, điều kiện cư trú ат 
tháp hay khó hạn, không vé sinh hay thiễu môi cảnh cây xanh... déu dem 
lại những biễn chứng bệnh tật. Tu tập chánh kiến, chánh tư duy là tháy và 
tự nhận thức môi liên hệ duyên khởi của các nói phán co thé và ngoại phân 
cơ thé hay tương quan của thân thé và môi sinh. Tu tập chánh 
nghiệp - chánh mạng - chánh ngữ là tự điều chỉnh khả năng đê kháng của 
cơ thé phù hợpvới môi trường học tập, lao động, làm việc; góp ý và thực 
hiện công tác cải tạo môi trường sinh thái và tăng cường rèn luyện cơ thể 
qua tập thé thao, sinh hoạt điều độ. Tu tâp chánh niệm - chánh định về 
thân là biết rõ và làm chủ các hoạt động của cơ thể, giữ trạng thái quán 
bình không đề các dục làm kích động hay ức chế. Trong kinh Thân Hành 
Niệm (Trung Bộ kinh - số 1 19), Đức Phật dạy: «Này các tháy, khi bước 
tới, bước lui biết rõ việc mình làm; khi ngó tới ngó lui biết rõ việc mình làm; 
khi ăn, uóng, nhai, ném...; khi di, đứng, ngồi, ngủ, thức, nói, im lặng biết rõ 
việc mình làm. Trong khi vị áy sóng không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cán, 
các niệm và tư duy thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội 
tâm được an trú, an tọa, chuyên nhát, định tinh«. 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | 2 | 


Tu tập Bát thánh đạo dù bắt cứ chi phần nào cũng đều phải có mặt 
của chánh kiến. Do vậy, tự nhận thức và theo dõi, làm chủ bản thân luôn là 
hai yếu tó không thé thiếu trong quá trình tu tập thân. 
2)- Tu tập tâm: Tâm thức luôn trôi nối, biến động theo các điêu kiện bên 
trong hay bên ngoài cơ thé. Tu tập thân không thé đặt ngoài phạm vi tu 
tậptâm và ngược lại. Khi tâm bị dao động hay ức chế bởi phiền 
não (Kilesa), hoạt động thân thé sẽ rồi loạn ngay cả cái nhìn về cuộc 
đời cũng trở nên buôn thảm. Thơ ca vẫn để lại bao lời than oán, ngậm 
ngùi: 
« Cảnh nào cảnh chẳng đeo sâu, 

Người buôn cảnh có vui đâu bao giờ« -- (Кіёи, câu 1243-1244) 
Do vậy, tu tập tâm có tám quan trọng đặc biệt trong việc ón định cuộc 
sống. Toàn bộ kinh điền, luật, luận Phật giáo không đi ra ngoài định hướng 
áy. Nhận thức hay có chánh kiến, suy nghĩ tìm ra mối liên hệ nhân 
duyên trong liên hệ nội tại của các trang thái tâm lý và thái độ tâm lý ứng 
xử là bước khởi даи dé điêu chinh, sửa đồi các hành vi thân khẩu 
(thuộc chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng) và cuối cùng là gột rửa khỏi 
tâm những bắt thiện pháp, phiên não, ganh ghét, oán hận có nguồn cội từ 
tham, sân, si. № lực tu tập thiên dinh (chánh định - chánh niệm) là con 
đường đặc biệt quan trọng, giải quyéttát cả các rồi loan tám lý của nhân 
Sinh. Đông thời nó xác định tính chát đặc thù của Phật giáo, khác hẳn 
các tôn giáo khác. 
«Chúng ta có thé rút ra một kết luận rõ ràng vê những gì phải làm của một 
người tu tập giải thoát. Hành giả chi có hai việc phải làm, như Thế tôn đã 
day, học hỏi Phật pháp và tu tập thiên định. Đây là ngõ đường chúng 
ta đến với đạo Phật, đi vào đạo Phật« (Phật học khái luận, tr.283). 

C- Kết luận 

Thế giới hiện nay đang từng bước phát triển, di vào đa phương hóa toàn 
diện. Nhiêu học thuyết, lý thuyết triết học, đạo học đang duoc tái thẳm 
định để tìm ra những giá trị ứng dụng cho nên văn minh hiện đại. Các 
nguyên lý, quy tắc đạo đức có lệ cũng được tha y đồi. Tuy nhiên, néu 
phaitim ra những phạm tru đạo đức chung аё xây dựng và góp phân ôn 
định mọi rối loantrong cuộc sóng nhân sinh thì Bát thánh đạo chính là dinh 
hướng cho đời sóng cá nhân, gia đình và xã hội ở mọi quốc gia trên thé 
giới. Chừng nàocon người còn đau khó, Bát thánh đạo vẫn còn là kim chỉ 
nam hướng dẫn mọi hành vi, lời nói và tư tưởng thuộc tam nghiệp; chừng 
nào xã hội còn có nhu câu phát trién tốt đẹp, bát thánh đạo vẫn còn là định 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | . 


huóng tu chínhchính sách, đường huóng ід chức hoạt động xã hội; 

và chừng nào mọi quốc gia trên thế giới còn mong muôn đem lại an 

lạc cho nhân loại, chừng đó bát chánh đạo vân là đóng góp của Phật 

giáo vào tiéng nói chung của nhân loại trong tién trình hòa binh thé giới. Có 

thé khẳng định giá trị của tám phân thánh đạo như một bản đồ tu 

tập cho mọi người ở mọi thời đại. Đây cũng là ý kiến được rút ra từâ kinh 

nghiệm tu tập của Giáo sw Rhys Davids, chủ tịch hội Pali Text Society: 

« Dâu là Phật tử ha у không phải Phậttử, tôi nghiên cứutừng hệ thông tôn 

giáo lớn trên thế giới, và trong tất cả, tôi không tìm thá y trong tón giáo nào 

có cái gi tót, cao đẹp và toàn vẹn hơn Bát thánh đạo của đức Phát. Tôi chỉ 

còn có một việc làm là thu xếp nếp sống tôi cho phù hợp với con 

đường áy«. (Đức Phật và Phátpháp, 1989, tr.295,bd)./. 

* Chú thích: 

(1) Vô kí: các cảm thọ không thuộc vë thiện, ác cũng không thuộc vé bát 

thiện hay khổ. 

(2) Hữu học, vô học: ba quả đầu trong 4 thánh quả Thanh văn được gọi 

là Hữu học (còn phải học) còn quả thứ tư (A La Hán) được gọi là Vô học. 

* Thư mục sách tham khảo: 

1. Đức Phật và Phật pháp (bd), HT. Narada, Thành hội Phát giáo TP. 

Hó Chí Minh, 1989, (dịch giả: Phạm Kim Khánh) 

2. Phật học khái luận, TT. Thích Chon Thiện, Ban giáo dục Tăng Ni, 1993 

З. Thanh tịnh đạo luận (bd), Buddhaghosa, tập ІІІ, 1993 (dich giả: Trí Hải) 
Câu hỏi hướng dẫn ôn tập 

1- Trình bày nội dung Bát thánh đạo và liên hệ với Giới - Định - Tuệ. 

2- Hút ra các giá trị thực nghiệm qua ứng dụng giáo lý Bát thánh đạo trong 

cuộc sống tự thân. 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | | | 


01. Mười hai nhân duyên 
02. Bốn su thật 

03. Tứ niêm tru 

04. Tứ chánh cân 

05. Tứ thân túc 

06. Ngũ can - Ngũ lực 
07. Thất giác chỉ 

08. Bát chánh đao 


Khóa III: THANH VĂN THỪA PHẬT 
GIÁO 


| Bài thứ 2: KHÔ РЕ | 
| Bài thứ 3: TAP DE | 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | [s |] 


| Bài thứ 4: DIET DE | 


Bài thứ 5: ĐẠO DE 


Bài thứ 6: TỨ CHÁNH CÀN 


Bài thứ 7: TỨ NHƯ Ý TÚC 


Bài thứ 8: NGŨ CĂN NGŨ LỰC 


Bài thứ 9: THÁT BÓ BË PHÀN 


Bài thứ 10: BÁT CHÁNH DAO 


Khóa IV: DUYÊN GIÁC VÀ ВО ТАТ 
THỪA PHẬT GIÁO 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | ЕЗИ 


Bài thứ 1: QUÁN SÓ TỨC 


Em 
[anaa oum rva | 
ENTEETTTUENDM 
[anas ouan corean er | 


Bài thú 6: LUC ĐỘ - BÓ THÍ BA LA MAT & TRÌ GIỚI BA LA MAT 


Bài thứ 7: LUC ĐỘ tiếp theo - TINH TAN BA LA МАТ & NHÃN NHUC BA L 


Bài thứ 8: LỤC ĐỘ tiếp theo - THIÊN ĐỊNH BA LA MẠT & TRÍHUE BA L 


МАТ 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | LM 


y> BÁT CHÁNH BAO VÀ TU DIEU BÉ .PDF 


TRANG 10: TỨ NIỆM XÚ' 

TRANG 20: TÚ CHÁNH CẦN 

TRANG 24: TỨ NHƯ Y TÚC ( TÚ THẦN TÚC) 
TRANG 25: NĂM CĂN VÀ NĂM LỰC 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | [s |] 


TRANG 33: THÁT GIÁC CHI 
TRANG 38: BÁT CHÁNH DAO 


» TU CHUNG THANH TINH MINH HOI 


c» Kinh Vô Lượng Tho Giảng Ky 


» KINH TÚ NIÉM XÚ 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | [s | 


c» THO KHANG BẢO GIÁM 


ÁM LUAT VÓ TINH 


y> Bát Nhà Ba La Mat Da Tam Kinh 


y> Van Đức Pháp Ngữ - Hoà Thương Thích Tri 


c» KINH VÔ LU'ONG THO TINH HOA 


y> BÁT CHÁNH BAO - TÚ DIÉU ĐỀ 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | [se] 


https://hoasenvanno.wordpress.com 


c» PHÁP SƯ ĐINH HOANG 


HT Tinh Không Pháp Ngữ MP3 


ẤN QUANG ĐẠI SƯ KHAI THỊ 


ph.tinhtong.vn 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | LM 


tuvienquangduc.com.au 


> KINH ĐIA TANG BÓ TÁT BỔN NGUYÊN 


GIANG KY 


thienphatgiao.org 


TÚ HOĂNG THÊ NGUYÊN 


HUONG VI GIAI THOÁT 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | [s | 


c» THO KHANG BẢO GIÁM 


vanphatthanh.orq 


daitangkinh.net 


HOA THU'ONG THÍCH THIÉN TÁM 


NI TRUONG SƯ ВА HAI TRIÉU ÂM 


DAI CU'ONG KINH LANG NGHIÊM - 
HT.THÍCH THIÊN HOA 


> КІМН LUAN CHUYỂN NGỦ BAO TÔI PHUÓC 
BAO UNG 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO | LN 


[f Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khó ba đường 
nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề hết một báo thân này đồng sanh về Cực Lạc. 


A MI ĐÀ PHẬT 
Người Sáng Lập : Đặng Văn Qúy 17/03/1991 : Pháp Danh :Thiện Đức 
NHÓM ZALO : https://zalo.me/g/mymyhd439 


